Silavanta Sutta 
Hòa Thượng Thiên Sư 
U SIlãnanda 


K¡nh Giới Hạnh 
Dịch giá: Nifa Truifner 


s< 


s 
`. 


Kính Dâng 


Cô Hòa Thượng Narada Maha Thera vị thấy 
đấu tiên quy y và đặt cho tôi Pháp danh Nữta. 
Cố Hòa Thượng Thiên Sư U Silananda 
vị thiên sư đã cho tôi cảm hứng dịch kinh nảy. 
Hòa Thượng Thiên Sư Khippapanno 
vị thầy đầu tiên dạy tôi thiền Tứ Niệm Xứ. 


Lời Giới Thiệu 


Silavanta Sutta ghi lại cuộc đối thoại giữa tôn giả 
Sariputta và tôn giả Mahakotthika. Tôn giả 
Mahakotthika, vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh trong 
hậu thế, đã nêu lên những lời vẫn đạo hết sức thiết thực. 


Qua duyên lành đó, tôn giả Sariputta đã tuần tự ban bố 
Pháp bảo một cách sâu sắc, thê hiện trí tuệ thực chứng 
siêu việt của Ngài. Đây là một bài kinh quan trọng đối 
với những ai đang bắt đầu hoặc đã tiến bước trên lộ trình 
thiền Minh Sát một cách nghiêm túc, và ước mong có 
một tài liệu trình bày mạch lạc những quy tắc thực tập và 
chứng nghiệm theo tiến trình rõ ràng, từ Nhập Lưu tới 
Nhứt Lai, tới Bất Lai, và sau cùng là A La Hán, thành tựu 
Đạo, Quả, Niết Bàn. Silavanta Sutta đặc biệt nhân mạnh 
sự quán niệm về Ngũ Uẩn Thủ đề thấy rõ Ba Đặc Tánh 
tự nhiên của chúng và không còn tự đồng hóa với chúng, 


é 
A 664A ˆ99 


loại trừ tà kiên về “tôi” và “của tôi.” 


Vào năm 2001, cố thiền sư U Silananda đã thuyết giảng 
về Silavanta Sutta tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, 
California. Những bài giảng ấy được thâu băng, rồi phiên 
tả và đúc kết thành một tập sách bằng tiếng Anh. Các 
hành giả được tăng thêm phần lợi lạc qua những lời diễn 
nghĩa, phân tích, phụ chú và thí dụ của Sayadaw. 


Gần đây, cư sĩ Nita Truitner đã phát tâm chuyên ngữ tập 
sách trên đê tạo duyên lành cho người Việt. Nỗ lực quý 
báu của cô Nita thật đáng tán dương. 


Cô Nita sanh trưởng trong một gia đình có đức tin thuần 
thành nơi Tam Bảo. Mặc dù cô xuất ngoại du học và làm 
việc tại Hoa kỳ đã trên 40 năm, cô vẫn còn giữ bản sắc 
của một phụ nữ Việt Nam và, hơn thế nữa, cô dành nhiều 
thời gian để học giáo lý Nguyên Thủy và hành Thiền 
Minh Sát. Cô đã từng sang Miến Điện dự các khóa thiền, 
cũng như thường xuyên dự các khóa thiền mười ngày do 
chúng tôi hướng dẫn tại Thích Ca Thiền Viện ở 
Riverside, miền nam California. 


Kiến thức giáo lý, kinh nghiệm thiền tập và khả năng 
xuât sắc vê Anh ngữ của cô Nita là một sự phôi hợp tuyệt 
hảo cho việc thực hiện bản dịch. 


Chúng tôi hoan hỷ giới thiệu tập sách này đến quý độc 
giả và ước mong quý vị có thêm sức mạnh trên đường tu 
tập Giải Thoát cho mình và tạo hạnh phúc cho tât cả. 


Thiền sư Khìppapanno Kim Triệu 
Riverside, California. 


Vài lời của người dịch 


Tôi vô cùng hoan hỷ khi vừa nhận được quyền 
sách “Silavanta Sutta” của Hòa thượng Thiên Sư 
U Silananda viết, do Như Lai thiền viện biếu ngay 
sau dự khóa thiền với Ngài Thiền Sư Khippa 
Panno January 2005. Tôi xin miễn dải dòng giới 
thiệu Ngài U SIlananda, vì quí vị sẽ đọc phần tiểu 
sử của Ngài U Silananda mà tôi chép lại y nguyên 
văn trong quyền dịch sách của Ngài tựa đề 
“Chánh Niệm, Giải Thoát và Bồ Tát Đạo“ cũng 
do Như Lai Thiền Viện phát hành. Tôi lại vô cùng 
hoan hỷ khi được Như Lai thiền viện cho phép 
dịch quyền sách nhỏ nây. 


Ngài U Silananda có dạy trong quyên kinh nây là 
việc hành thiền Minh sát là việc thực hành trong 
suốt cuộc đời chớ không phải là một việc làm tùy 
hứng. Thậm chí đến tất cả các bậc Thánh nhân 
như Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, và A 
La Hán mà cũng cân phải tiếp tục hành thiên. 


Sau khi đọc qua quyền kinh, tôi phát tâm muốn 
phiên dịch sang tiếng Việt để chia sẽ với các bạn 
đạo nhứt là những bạn đạo thực tập thiên Minh 
Sát tại chùa Phật Ân, Minnesota. 


Ngoài kiến thức bao la về lý thuyết cũng như kinh 
nghiệm thực chứng thâm sâu trong Pháp hành, 
Ngài U Silananda còn có một chút khôi hài vô 
cùng tế nhị khi viết hay giảng giáo lý vi diệu của 
Đức Phật. Có khi đang ngôi mệt mõi đánh máy 
bản dịch, tôi bật cười khi đọc qua vài câu thêm 
bớt của Ngài U Silananda, thí dụ như: when you 
are enjoying øood food, do you say: “Oh, Ï am 
suffering!”? According to The Buddha, indeed 
you re (p.50). Hay: So what does an Arahant do 
after he becomes an Arahant? Retire? (p.124) 
Hay: “the fully enlightened one”s “breast born” 
son and daughter. (Actually there ïs no daughter 
in the books——TÏ put ït in because I am aƒraid.)” 
(p. 103.) Hay: “According to this, a person does 
not have to know much about the teaching of the 
Buddha in order to practice meditation. (I think 
you wiÏÏ like this.)” (p.37) Hay “Credit cards have 
a saying “Don't leave home without it.” [ would 
like to say the same thing for mindfulness- don?t 
leave home without ït.”(p. 146) 


Cầu mong cho quyên sách nây sẽ giúp quí vị thiền 
sinh gặt hái nhiêu kêt quả hơn trong Pháp học và 
Pháp hành. 


Nita Truitner, 
Minnesota 2005 


Lời giới thiệu của Như Lai Thiền Viện 


Quyền “Silavanta Sutta” gồm những bài Pháp thoại của 
Hoà Thượng Thiền Sư U Silananda về Kinh “Giới Hạnh” 
trong khóa thiền chín ngày tại Như Lai Thiền Viện năm 
2001. Kinh này là một cuộc đàm thoại giữa Ngài Xá Lợi 
Phất và Ngài Mahakotthika, là hai trong các đại đệ tử của 
Đức Phật về đề mục thiền quán. Thế nên kinh nầy là một 
trong những kinh trực tiếp nói về sự thực tập pháp môn 
Tứ Niệm Xứ. 


Loạt bài này, Thiền Sư U Silananda tuân tự giảng giải chỉ 
tiêt ý nghĩa của những giáo lý chính chứa đựng trong 
kinh như: 


e_ Ngũ uân thủ là đề mục của thiền quán. 

e_ Những điều cần thiết cho sự quán chiếu về ngũ uẫn 
thủ. 

e_ Đặc tướng vô thường, khổ, và vô ngã của ngũ uẫn 
thủ. 

e_ Tính ân tảng ba đặc tướng chung. 

e_ Những lợi ích của sự quán niệm về ngũ uần thủ. 

e©_ Phước báu của các tầng giác ngộ. 


Bài kinh kết luận rằng ngay cả những vị A La Hán, 
những bậc hoàn toàn giác ngộ, vân phải tiếp tục "hành 
thiền. Thế nên thông hiểu rốt ráo ý nghĩa kinh nây rất có 
lợi lạc cho tất cả thiền sinh. 


Nhận thấy bài kinh Silavanta nầy được Thiền Sư U 
Silananda lý giải rất cụ thể và thâm sâu nên Như Lai 
Thiền Viện, với sự cho phép của Ngài, đã yêu cầu Bà 
Caroline Karuna Rakkhita, một đệ tử kỳ cựu của Ngài 
cũng là một người hiệu đính nhiều kinh nghiệm đảm 
nhiệm việc hiệu đính loạt bài giảng này đề có thể phổ 
biến rộng rải đến những ai thích học hỏi giáo pháp và 
thực tập thiền quán. 


Như Lai Thiền Viện xin hoan hỷ giới thiệu quyên sách 
nây đền tât cả quí vị thích học hỏi giáo pháp và thực tập 
thiên quán. 


Trong Tâm Từ 
Như Lai Thiên Viện. 


Thiền Sư U Silananda (1927-2005) 


Hòa Thượng Thiền Sư U Silananda sinh ngày 16 tháng 
12 năm 1927 tại Mandalay, Miến Điện. Cha mẹ của Ngài 
là ông Saya Hsaing và bà Daw Mone. Cha của Ngài là 
một Phật tử thuần thành và là vị kiến trúc sư nồi tiếng với 
nhiều công trình xây cất xuất sắc các cơ sở tôn giáo trên 
toàn quốc. 


Ngài theo học tại trường trung học Kelly High School 
của phái bộ truyền giáo Hoa kỳ American Baptist 
Mission Schơol of Mandalay. Vào năm 16 tuổi, Ngài thọ 
giới Sa Di tại tu viện MahaviJJodaya Chaung, SagaIing 
Hills với Hòa thượng pháp sư danh tiếng U Pannavanta 
và nhận pháp hiệu là Shin Silananda. 


Được sự hỗ trợ và khuyến khích của cha mẹ, Ngài thọ Tỳ 
Kheo giới vào năm 1947 với hoà thượng U Pannavanta. 
Được sư phụ và những bậc cao tăng danh tiếng ở Sagaing 
Hills và Mandalay hướng dân học Tam Tạng Kinh Điền, 
Ngài trúng tuyển ba kỳ thi khảo hạch về Giáo pháp của 
chánh phủ Miễn Điện, đỗ đầu bực hai và đứng thứ nhì 
bậc ba. Sau đó hoàn tất văn bằng Pháp sư (Master of 
Dhamma) năm 1950. 


Năm 1954, Ngài trúng tuyên kỳ thi Phật Pháp được xem 
là khó nhứt tại Miễn Điện của hội Pariyattisasanahita 
Association ở Mandalay, đạt danh hiệu “Abhivamsa.” 
Do đó, pháp hiệu đầy đủ của Ngài là Hòa Thượng U 
Silanandabhivamsa. 


Cũng từ năm này, Ngài sang Tích Lan (Sri Lanka) và dự 
kỳ thi khảo hạch thâm cứu (Advanced Level 
Examination) và hoàn tất chứng chỉ G.C.E (General 
Certificate of Education) của trường đại học UnIversIty 
of London với sự xuất sắc về các cô ngữ Pali và 
Sankskrit. Thời gian ở Tích Lan, trong các chuyến về 
thăm Miền Điện, Ngài đã hành thiền Minh Sát theo 
truyền thống của Hòa Thượng Thiền sư Mahasi Sayadaw. 


Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ sáu (Sixth Buddhist 
Council) tại Ngưỡng Quảng, Miễn Điện năm 1954, Ngài 
là thành viên của ban Kiết Tập hiệu đính kinh điền. Năm 
1957, Ngài được bồ nhiệm Trưởng Bộ Tự Điển Tam 
Tạng Pali - Miễn (Tipitaka Pali - Burmese Dictionary 
Department) tại Hội Đồng Phật Pháp Buddha Sasana 
Council. 


Năm 1960, sau khi Sư phụ Ngài viên tịch Ngài trở thành 
VỊ trụ trì của tu viện MahaviJJodaya Chaung kiêm giảng 
sư tại Đại học Atithokdayone Pali University ở Sagaing 
HiIIs. Năm 1968, Ngài đời đến tu viện Abhayarama 
Shwegu Taik ở Mandalay. Sau đó trở thành viện phó tu 
viện nây, giảng dạy Giáo pháp và các cỗ ngữ Pali, 
Sanskrit và Prakit. Ngài cũng kiêm nhiệm chức khảo 
hạch cấp bực cử nhân và cao học cho bộ Đông Phương 
Học Department of Oriental Studies của trường Arts and 
Sciences University of Mandalay. Hiện nay Ngài là Hòa 
Thượng trưởng tràng của tu viện này. 


Năm 1979, Ngài tháp tùng Đại lão Hòa Thượng Mahasi 
Sayadaw, vị thiên sư danh tiêng bực nhứt ở Miên Điện , 
sang Hoa kỳ. Theo lời thỉnh câu của Phật tử Miên Điện ở 


10 


Cựu Kim Sơn và vùng vịnh Bay Area, Hòa thượng 
Mahasi để Ngài và Sayadaw U Kelatha ở lại hoằng pháp 
tại Hoa kỳ và các nơi khác trên thế giới. Với sứ mạng 
nầy, Ngài đã hướng dẫn các khoá thiền Tứ Niệm Xứ hay 
thiền Minh Sát và giảng dạy giáo pháp, đặc biệt là môn 
Vị Diệu Pháp, môn tâm lý học của Phật giáo, trên toàn 
quốc Hoa kỳ và các quốc gia khác như Gia Nã Đại, Mễ 
Tây cơ, Jamaica, Nhật Bản, Mã Lai, Singapore, Đại Hàn, 
Tích Lan và Úc Đại Lợi. Với kinh nghiệm thực chứng 
thâm sâu và kiến thức bao la về Phật Pháp Ngái giảng 
giải giáo pháp, hướng dân thiền tập một cách rành mạch 
trong tinh thân từ bi và độ lượng của một bực thầy đáng 
kính. Ngài là tác giả của nhiều sách viết bằng tiếng Miễn 
và tiếng Anh trong đó có cuốn The Four Foundations of 
Mindfulness (Tứ Niệm Xứ), Volition — An Introduction 
to the law of Kamma (Định Luật Nghiệp Báo), và No 
Inner Core — An Introduction to the doctrine of Anatta 
(Thuyết Vô Ngã) và Silavanta Sutta. 


Hòa Thượng U Silananda là vị sáng lập và cũng là hòa 
thượng trụ trì tu viện Dhammananda Vihara ở Half Moon 
Bay, California. Ngài là cố vấn tối cao cho hội Phật Giáo 
nguyên thủy Hoa kỳ Theravada Buddhist SocIety of 
America, trung tâm thiền Dhammachakka Meditation 
Center, California, trung tâm Phật Pháp Bodhi tree 
Dhamma center ở Largo, California và hội phát triển Phật 
giáo SocIety for Advancement of Buddhism ở Ft. Myers. 
Florida. Ngài cùng các đệ tử Mễ Tây cơ thành lập 
Dhamma Vihara ở Mễ Tây cơ từ năm 1999 và là vị 
hướng dân tinh thần của thiền viện nây. 


11 


Năm 1993, Ngài được hội đồng tôn giáo Miền Điện trao 
tặng tước hiệu Aggamahapandita (Bậc Đại Trí Tuệ), 
Ngài lại nhận được tước hiệu Aggamahasađhamma 
Jotika (Diệu Trí Đại Pháp Sư) từ chánh phủ Miễn Điện 
năm 1999, Cũng từ năm nay, Ngài đảm nhận chức vụ 
viện trưởng Viện Đại Học Phật Giáo Nguyên Thủy Quốc 
tế (TTBMU) tại Ngưỡng Quảng, Miễn Điện. 


Hòa Thượng U Silananda là Thiền Sư Trưởng Như Lai 
Thiền Viện từ 1992 cho đến năm Ngài viên tịch 2005. 
Dưới bóng mát từ bi và trí tuệ của Ngài, Thiền viện tăng 
trưởng trong sứ mạng truyền bá giáo pháp nguyên thủy 
của Đức Phật. 


Hòa Thượng U Silananda viên tịch ngày 13 tháng tám, 
năm 2005 tại tiêu bang California, hưởng thọ 78 tuôi. 


Trong Tâm Từ 
Như Lai Thiên Viện. 


12 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammasambuddhassa 


Thành Kính Đảnh Lễ Đức Thế Tôn 


Bậc A La Hán Cao Thượng 
Đâng Chánh Biên Tri 


13 


LỐI CHIỢT. 1 HH6 1Ì2211xx24022005042906/4692g015.0200gu0/618368XÀ 3 

Tiểu Sử Thiền Sư U Silananda ........................ 9 

Kinh Giới Hạnh 
1. Giới Thiệu Về Ngũ Uẫn ..........................--.----- 15 
25. V.O¡tÌ TU OYTD, 5gá0:22sog230siai0xi60490463/V080x0b62 dvAai/4101 34 
Sề TRO 009166051002 a460i7aa 36t sdbidusaeca02 49 
ÁP: -1071)00 10T 2 vy6sestbáa6600ix3s4220836003 038) G5 
5718060, ẽẽ 79 
6. Phước Báu Và Những Bảo Vật Cao Quý ....... 91 
7. Con Đường Đến Niết Bàn..........................-.- 105 
8. Các Tầng Thánh Đạo Cao Hơn ..................... 119 
9. Sự Quan Trọng Của Chánh Niệm ................. 138 
10.Chỉ Dẫn Về Cách Hành Thiền Minh Sát ....... 149 


14 


L. Giới thiệu về ngũ uân 


Năm 1967 Hòa Thượng Mahasi Sayadaw có ban một loạt 
bài pháp thoại kinh “Silavanfta Sutta” tạm dịch là “ Kinh 
Giới Hạnh.” Tuy là một bài rất ngắn trong Tương Ưng 
Bộ Kinh Samyutta Nikaya, nhưng Ngài đã thuyết giảng 
tất cả 16 bài cho cuôn kinh nây. Khi Hòa Thượng giải 
thích về một đề tài nào, Ngài cố gắng giảng dạy thật khúc 
chiết. Cho nên Ngài thường lẫy từ những kinh khác hay 
chú giải thích hợp khác kèm chung vào bài giảng của 
Ngài. Sau khi những bài pháp nầy được ghi chép lại và 
được xuất bản thì cuỗn sách gồm tất cả năm trăm trang. 


Khi chọn bài kinh nầy để giảng trong khóa thiền, Sư 
quyết định theo kiểu trình bảy bài giảng của Ngài Mahasi 
Sayadaw. Tuy có tất cả là 16 bài giảng của Ngài, nhưng 
Sư chỉ giảng có chín bài, vì khóa thiền chúng ta chỉ có 
chín ngày thôi, do đó phải bỏ bớt đi ít nhiêu. Nhưng Sư 
cũng sẽ bao quát những điểm chủ yếu về kiến thức cũng 
như về thực tập thiền được giảng dạy trong kinh. 


Xin quí vị nhớ mang theo bản dịch tiếng Anh bài kinh 
nây mỗi khi đến nghe pháp. Quí vị sẽ tìm thấy bản dịch 
đó trong “ “The Connected Discourse of the Buddha,”do 
Bikkhu Bodhi dịch từ Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta 
Nikaya. Những bài giảng trong khóa thiền nây sẽ giống 
như những bài mà các tăng sinh học ở các tu viện bên 
Miến Điện. 


Kinh Giới Hạnh là một cuộc đàm luận giữa hai vị tỳ 
khưu đại đệ tử của Đức Phật, là Đại Đức Xá Lợi Phât và 
15 


Đại Đức Mahakotthika. Ngài Xá Lợi Phất thì đã quá 
quen thuộc nên Sư không cần phải giới thiệu. Sư hy vọng 
tất cả quí vị đã biết Ngài. Ngài là một trong hai trưởng đệ 
tử của Đức Phật, và chính Đức Phật đã tuyên bố Ngài là 
vị ưu tú nhứt trong những đệ tử trí tụê.. Về lãnh vực trí 
tụê thì Ngài chỉ đứng sau Đức Thế Tôn mà thôi. 


Nhưng Đại Đức Mahakotthika thì không được lỗi lạc 
bằng Đại Đức Xá Lợi Phất, thế nên quí vị có thể không 
nghe nói nhiều về Ngài. Đức Phật tuyên bố Ngài 
Mahakotthika là một trong những người có được 
patisambhida bốn loại tụê phân tách mà chỉ các bực A la 
Hán và những vị giác ngộ đạt được mà thôi. Ngoại lệ chỉ 
có Đại Đức Ananda, được cho là có tuệ phân tách 
patIsambhida, trong khi Đai Đức chỉ mới đạt được quả vị 
Tu Đà Huờn trong lúc Đức Phật còn tại tiền. 


Trong bản dịch tiếng Anh chữ cuối tên của Đại Đức 
Mahakotthita viết bằng chữ “ta”. Nhưng trong bài trong 
kỳ Kết Tập Tam Tạng lần thứ sáu và trong những bản 
dịch khác, tên Mahakotthika, chữ chót được viết bằng 
chữ “ka”. Cho nên trong những bài xuất bản bằng tiếng 
Miến, sẽ thấy cả hai tên đánh vần chữ cuối bằng “ka” và 
“ta”. Nhưng dù tên của Ngài là Mahakotthika hay 
Mahakotthita cũng không có gì khác biệt trong phạm vi 
học hỏi kinh nây. 


Kinh nầy được lưu truyền khi hai Đại Đức đang ngụ tại 
Baranasi trong vườn Lộc giã ở Isipatana nơi Đức Phật 
thuyết bài pháp đầu tiên. Đây là nơi chiêm bái danh 
tiếng, mỗi khi nói đến tên Vườn Lộc Giả, người ta nghĩ 
ngay đến Bài Pháp Đức Phật giảng đầu tiên là Bài kinh 


16 


Chuyên Pháp Luân. Nhưng khi có dịp đến chiêm bái 
thánh tích đó, xin quí vị cũng nên nhớ đến “Kinh Giới 
Hạnh” dù không phải do chính Đức Phật thuyết. Tuy chỉ 
là một cuộc đối thoại giữa hai đại đệ tử, như được ghi 
chép lại trong Tương Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya, 
nhưng kinh này rất trung thực cũng như những kinh do 
chính Đức Phật thuyết. 


Theo thông lệ thì những đệ tử của Đức Phật nhứt là 
những vị đã đắc đạo quả, thường ấn cư nơi thanh vắng 
vào buổi chiều. Ân cư không có nghĩa là các Ngài nghỉ 
ngơi hay đi ngủ. Trong lúc này, các vị A La Hán và các 
vị đã giác ngộ, nhập vào trạng thái của quả vị, trong đó 
hoàn toàn không có sự đau khổ, tâm của các Ngài an trú 
trên đối tượng Niết Bàn hưởng trọn an vui và hạnh phúc. 
Các Ngài thường nhập vào trạng thái an lạc nầy như là 
một sự lánh xa tạm thời trong những giờ phút ân cư. 


Một buổi chiều nọ Đại Đức Mahakotthika vừa xuất định, 
đến gặp Đại Đức Xá Lợi Phất, và trao đôi những lời chào 
hỏi vấn an, đó là những nghi thức thông thường khi 
những đệ tử của Đức Phật gặp nhau. Đại Đức hỏi, “Hiền 
huynh Xá Lợi Phất, một vị giới hạnh phải cần trọng quán 
sát những gì?” 


Đại Đức Mahakotthika hình như rất thích đặt những câu 
hỏi. Trong những bài kinh khác ta thấy Ngài cũng hay 
vấn đạo. Thông thường đã là một trong những đại đệ tử 
của Đức Phật, đã đạt bốn thứ tuệ phân tách, Đại Đức 
Mahakotthika phải là người trả lời thay vì là người hỏi 
đạo. Nhưng Ngài lại luôn luôn thích đặt những câu hỏi. 


17 


Ngài đặt những câu hỏi không phải vì không biết câu giải 
đáp, nhưng vì muốn cho hậu thế tôn trọng giáo pháp của 
Đức Phật. Ta thường đặt nhiều sự tôn kính và tầm quan 
trọng cho những giáo pháp nào được luận bàn giữa 
những đại đệ tử Phật. Vì thế cho nên Đại Đức 
Mahakotthika và Đại Đức Xá Lợi Phát, thường có chủ 
tâm đi vào những cuộc trao đôi vẫn đáp giáo pháp với 
mục đích đem lại sự lợi ích cho hậu thế. Do đó mà kinh 
“Giới Hạnh” nầy được coi như rất quan trọng được để 
vào bộ kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya. 


Đại Đức Mahakotthika gọi bạn đạo của mình là “Hiền 
huynh Xá Lợi Phất”. Trong thời kỳ của Đức Phật, các vị 
tỳ khưu, bất luận giả trẻ tuôi tác, tự nhiên xưng gọi nhau 
là “avuso”, nghĩa dịch gần nhứt là “bạn”. Điều nầy không 
có nghĩa là ở thời đó không ai dùng từ Bhante “Đại 
Đức”. Học trò xưng gọi thầy của họ là Bhante, vì chữ 
avuso có hàm ý sự thân mật, không có sự tôn trọng. Nếu 
như sự chênh lệch giữa tuổi tác quá xa, thì vị tỳ khưu trẻ 
gọi vị tỳ khưu lớn tuổi hơn là Bhante, và người lớn tuổi 
gọi người nhỏ tuôi là avuso. Hai Đại Đức Mahakotthika 
và Đại Đức Xá Lợi Phất xưng hô với nhau là “huynh đệ” 
cho nên chúng ta không biết người nào lớn tuổi hơn 
người nảo. 


Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài nhắc nhở Đại 
Đức Ananda rằng, “Sau khi Như Lai nhập diệt, những tỳ 
khưu lớn tuổi phải gọi những tỳ khưu trẻ tuổi hơn mình 
là avuso, bạn, và những tỳ khưu trẻ tuổi phải xưng gọi 
những tỳ khưu lớn tuổi hơn mình là Bhante, Đại Đức. 


18 


Thế nên sau khi Đức Phật nhập diệt, cách xưng hô mà 
Ngài cho phép, được chấp nhận và lưu truyền đến ngày 
nay. Bây giờ người xuất gia thường dựa theo tuôi đạo, 
tuôi hạ, chớ không theo tuôi đời. Họ không dùng từ 
avuso hay bhante khi xưng hô cho tới khi nào biết tuổi hạ 
hay tuổi đạo của mỗi người. Nếu không biết, họ sẽ hỏi 
nhau: “Người bao nhiêu tuổi hạ?” Nếu tuổi hạ của người 
ấy nhiêu hơn, người ấy sẽ được gọi là Bhante, Đại Đức, 
nếu tuôi hạ người ấy kém hơn, người ấy sẽ được gọi là 
avuso, bạn. 


Sau khi Đại Đức Mahakotthika chào hỏi Đại Đức Xá Lợi 
Phất xong, Ngài hỏi, “Một vị tỳ khưu giới hạnh phải cần 
trọng quán sát những gì?”Ở đây có hai chữ cần được lưu 
ý chỉ tiết đó là chữ: giới hạnh và tỳ khưu. Một vị tỳ khưu 
được gọi là tỳ khưu giới hạnh, thì giới hạnh của vị ấy 
phải rất trong sạch. Điều này rất khó bởi vì vị tỳ khưu 
phải giữ trên hai trăm giới luật. Khi một vị tỳ khưu có thê 
giữ trên hai trăm giới luật mà không phạm giới nào cả, 
thì giới của vị ấy mới đươc gọi là trong sạch và vị tỳ 
khưu ấy mới được gọi là vị tỳ khưu có giới hạnh. 


Những vị tỳ khưu mới xuất gia, giới luật của họ cũng 
trong sạch bởi vì họ chưa phạm một giới xuất gia nào cả. 
Và có những vị tỳ khưu có phạm vài giới luật, nhưng họ 
biết tu chỉnh và sửa đôi, những vị nầy cũng được gọi là 
trong sạch trong giới luật. Cho nên một vị tỳ khưu trong 
sạch trong giới luật có thể là một vị tỳ khưu không phạm 
giới luật nào cả, hay một vị tỳ khưu phạm một hay hai 
giới luật nhưng vị ấy phát triển đủ trí suy xét và tự kỹ 
luật để không còn phạm lỗi lầm thêm nữa. Những vị tỳ 
khưu này được gọi là vị tỳ khưu giới hạnh trong sạch. 


19 


Một lần nọ, một vị tăng xin Đức Phật dạy cho một bài 
học đủ để vị tăng này có thể đi đến một nơi ẩn cư và thực 
hành thiền. Đức Phật bảo người ấy nên bắt đầu bằng sự 
thanh lọc hai thứ, đó là - giữ giới trong sạch và có chánh 
kiến - trước khi thực tập thiền quán. Tại sao? Bởi vì thực 
tập thiền Satipatthana -Tứ Niệm Xứ - dựa trên giới hạnh 
trong sạch. Sự giữ giới luật trong sạch là một sự cần thiết 
quan trọng cho các hành giả. Một vị tỳ khưu muốn thực 
tập thiền quán trước hết phải giữ giới luật trong sạch. 
Những người cư sĩ cũng phải giữ giới trong sạch trong 
khi hành thiên. 


Ngày nay từ ngữ bhikkhu được dịch là tỳ khưu. Nguyên 
gốc của từ ngữ nây có nghĩa là một người đi xin ăn, và tỳ 
khưu là người đi xin ăn hay khất thực. Nhưng vị tỳ khưu 
đi xin ăn không giống như người ăn xin ngoải đường. Vị 
tỳ khưu mang bình bát và đi khất thực đề thọ lãnh thức 
ăn trong ngày đó. Đứng lặng thính trước nhà một thí chủ, 
vị tỳ khưu không nói năng gì cả. Người trong nhà hiểu 
rằng các thầy tỳ khưu nhờ vào họ để có thức ăn, cho nên 
với sự kính trọng và sùng bái họ dâng cúng những thức 
ăn mà họ có. Vị tỳ khưu lại tiếp tục đi tới nhà khác để 
khất thực giống như vậy - đứng trước nhà thí chủ, lặng 
thinh, nhận những øgì thí chủ cho, và cũng có khi bị thí 
chủ ngó lơ. 


Đi xin như vậy gọi là “khất thực cao thượng”, vì không 
giống như sự xin ăn của những người hành khất ngoài 
đường. Sự thực hành này nay vẫn còn tồn tại nơi những 
quốc gia theo Phật giáo, cho nên điều quan trọng là từ 


20 


(Yv, 66 


ngữ “tỳ khưu” không nên hiểu cho là “người ăn xin,” gọi 
như vậy là miệt thị đôi với hàng tu sĩ. 


Còn một nghĩa khác cho từ ngữ tỳ khưu. Có nhiều thứ 
khổ mà chúng sanh chịu đựng trong vòng luân hồi từ 
kiếp này sang kiếp khác, phải tái sanh không ngừng nghỉ, 
đó mới thật là những gì đáng kinh sợ. Theo nghĩa thứ hai 
nây, những ai thấy rõ vòng tái sanh là nguy hiểm thì được 
gọi là tỳ khưu, dù người này xuất gia hay tại gia. Nhưng 
định nghĩa thông thường và phổ quát nhứt của chữ 
bhikkhu là thầy tu (tăng sỹ), và trong khá nhiều trường 
hợp, từ ngữ nầy không áp dụng cho hàng cư sĩ. 


Tuy một cư sĩ cũng có thể được gọi là tỳ khưu, nhưng 
không nên đi quá xa trong danh xưng này. Thí dụ như, 
nếu một vị tu sĩ chặt một cái cây, vị tỳ khưu nầy phạm 
giới. Nhưng nếu một cư sĩ chặt một cái cây, sẽ không 
phạm giới vì vị cư sĩ nầy không phải theo giới luật của 
thầy tỳ khưu. Vì thế nên chúng ta không thê gọi người cư 
sĩ là thầy tỳ khưu. Trong nhiều trường hợp, tỳ khưu có 
nghĩa là một người xuất gia, đệ tử Phật. 


Khi Đức Phật giảng dạy giáo pháp đến chư tăng, những 
cư sĩ đến nghe và muốn mình được bao gôm trong giáo 
chúng. Họ cảm thấy bị bỏ lơ, rồi than phiền rằng Đức 
Phật chỉ giảng cho hàng tăng chúng mà thôi. Nhưng Đức 
Phật sống chung với các tăng sĩ để dạy cho họ con đường 
đưa đến Niết Bàn. Ngài luôn luôn có chủ đích khi Ngài 
ban pháp, Ngài muốn trực tiếp thuyết giảng cho tăng 
chúng. Đây là lý do tại sao từ ngữ bhikkhu thường được 
dùng trong các bài kinh và trong tạng luật. 


21 


Câu hỏi đầu tiên của Đại Đức Mahakotthika là “Một vị tỳ 
khưu giới hạnh phải cần trọng quán sát những việc gì?” 
Ở đây câu “cân trọng quán sát” có nghĩa là chú tâm một 
cách sáng suốt, chú tâm một cách đúng đắn, hay quan sát 
đúng đắn vào một đối tượng nảo. 


Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời, “Hiền huynh Kotthika, một 
vị tỳ khưu giới hạnh phải cần trọng quán sát ngũ uân đối 
tượng của sự dính mắc đề thấy chúng là vô thường, là 
khỏ, là bịnh...là trống không, là không tự ngã.” 


Xin chú ý trong cầu trả lời có câu “ngũ uân đối tượng của 
sự dính mặc.” Trong vài bản dịch tiếng Anh câu nầy 
được dịch thường là “ngũ uấn thủ”. Vì có sự khác biệt, 
quí vị phải hiểu nghĩa đúng của hai câu nây. Có hai đối 
tượng phải được quan sát ở đây: (1) uân và dính mắc, và 
(2) các uân là đối tượng của sự dính mắc — nghĩa là các 
uân này là đối tượng của sự dính mắc, "hay các uân nầy có 
thể trở thành đỗi tượng của sự dính mắc. 


Nhưng trước tiên cần phải hiểu thế nào là dính mắc. 
Dính mắc hay bám níu có nghĩa là bám chặt vào một cái 
gì. Khi bám chặt vào một cái gì, thì sẽ giữ lẫy nó và 
không muốn buông nó ra. Đức Phật dạy có hai loại dính 
mắc. Dính mắc là một tâm sở, và với trạng thái tâm nây 
ta dính mắc vào những đối tượng. Thí dụ thấy một vật gì 
đẹp. Khi thấy một vật đẹp, ta ham muốn vật ấy, và nảy 
sanh tâm tham ái mạnh mẽ đề chiếm hữu nó. Trong 
trường hợp nây ta dính mắc vào vật ấy do bởi sự tham ái 
mãnh liệt. Nói cách khác, mọi vật sẽ là, hay có thê là đối 
tượng của sự ham muốn, tham ái hay bám níu mãnh liệt 


22 


Tà kiến cũng có thê là nhân của sự dính mắc vào đối 
tượng. Nhiều khi do tà kiến về đối tượng, ta nghĩ rằng 
chúng thường còn hay là có một tự ngã hay một linh hồn. 
Hoặc ta có tà kiến về chính ta. Ta có thể nghĩ rằng ta có 
một ngã hay linh hồn. Khi có tà kiến này vào đối tượng 
nào là bị đính mắc vào đối tượng ấy. Tóm lại ta có thê 
dính mắc vào một đối tượng do tham ái hay do tà kiến. 
Những gì mà ta dính mắc, hoặc do tham ái hay do tà 
kiến, được gọi là uân đối tượng của sự dính mắc 


Những thứ gì có thê làm ta dính mắc? Đó là những gì mà 
ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, và suy nghĩ -nói 
cách khác, là tất cả mọi vật trên thế gian nây. Ta có thê 
dính mắc vảo tất cả những vật trên thế gian, do tà kiến 
hay do tham ái. Khi nói rằng đây là “ta”, ta đính mắc do 
tà kiến, nhưng khi nói răng đây là của ta, ta dính mắc do 
tham ái. 


Những vật ta dính mắc vào được gọi bằng một từ chuyên 
môn là “uẩn,” khandha trong tiếng Pali. Chúng được gọi 
là uấn bởi vì chúng được hiểu là trong một nhóm, một tập 
hợp, một nhóm ở đây không có nghĩa là một nhóm của 
các vật khác nhau. Đó là nhóm của trạng thái của một 
vậy. Lây một vật mà ta thấy làm thí dụ. Có tất cả hai 
mươi tám thứ vật chất, và cái vật mà ta thấy đó chỉ là một 
đơn vị của vật chất. Cái đơn vị vật chất đó không phải là 
một nhóm của nhiều thứ. Nó chỉ là một, nhưng nó được 
gọi là uân hay nhóm. Tại sao như vậy? Vì một đơn vị của 
vật chất có thể của quá khứ, của tương lai, hay của hiện 
tại. Với sự nhóm hợp lại của ba trạng thái của thời gian, 
đơn vị vật chất đó trở thành một uẫn hay nhóm. 


23 


Sự kiện này cũng đúng với những trạng thái khác. Thí dụ 
như thọ, một tâm sở thọ, một tâm sở cetasika. Nhưng tâm 
sở đó cũng còn được gọi là uân, bởi vì nó có thể là của 
quá khứ, của tương lai, hay của hiện tại. Nó cũng có thể 
là bên trong hay bên ngoài, nó cũng có thể là thô thiển 
hay vi tế, vân vân... Bởi nó có nhiều trạng thái khác nhau, 
thọ được gọi là uấn. 


Chỉ có mỗi một đơn vị vật chất cũng gọi là uân, và chỉ 
một trạng thái tâm cũng gọi là uẫn. Nói một cách chuyên 
môn, mỗi một đơn vị, chúng đều được gọi là uân. Là 
hành giả hành thiền Minh Sát quí vị nên quen thuộc với 
chúng và tên gọi của chúng. 


Bây giờ ta hãy tạm gác về đối tượng của sự dính mắc, và 
tiếp tục với ngũ uấn: (1) sắc uân, (2) thọ uấn, (3) tưởng 
uấn, (4) hành uẫn, và (5) thức uân. 


` 66 3é 


Sư chọn tên gọi uân đầu tiên là “sắc uẫn” “matter 
ageregates” hơn là “tướng uân” “form aggregates” bởi vì 
mỗi đơn vị vật chất được gọi là sắc uần. Vật chất là 
những gì thay đổi do điều kiện đối nghịch bên ngoài như 
nóng, lạnh, đói, khát, vân vân.. .Sắc uân cũng được tìm 
thấy bên ngoài: trong rừng núi, cây cối, trong mọi sinh 


vật, và trong tât cả mọi hiện tượng vật chât. 


Thọ uân gồm - lạc thọ, khổ thọ, và thọ vô ký. Những cảm 
thọ đó gọi là thọ uấn. Tuy cảm thọ chỉ là một tâm sở, nó 
cũng được gọi là uân bởi vì nó được chia ra ở quá khứ, 
hiện tại, tương lai và trong nhiều trạng thái khác. 


24 


Uân thứ ba là tưởng uân. Tưởng uấn là một tâm sở nhận 
biết hay ghi dấu một đối tượng. Mỗi khi ta bắt gặp hay 
kinh nghiệm một đối tượng mới nào, tâm sở này ghi một 
dấu ấn của đối tượng đó trong tâm ta, nên khi ta kinh 
nghiệm đối tượng ấy lần nữa ta nhận thức đối tượng ấy là 
gì. Đó là nghĩa của tưởng uẫn. 


Chức năng của tưởng uấn được so sánh với một người 
thợ mộc đánh dấu những miếng gỖ khi người thợ nây xây 
cất một cái gì. Những dấu nây để chỉ khúc cây này phải 
đặt nơi đâu, khúc cây nào phải chặt đứt, khúc cây nào 
được giữ lại, vân vân...Đánh dấu như vậy để sau nầy 
người thợ mộc dễ nhận ra khi họ cần những miếng gỗ đó. 
Cùng thế ấy, khi tâm ghi dấu một vật gì mới đó là để cho 
sự nhận thức trong tương lai. Sự nhận thức nầy chỉ là một 
tâm sở, nhưng nó chia ra quá khứ, hiện tại, tương lai, vân 
vân...được gọi là tưởng uần. 


Kế là hành uân, có hơi khó hiểu. Theo Vi Diệu Pháp, có 
tất cả năm mươi hai trạng thái tâm sở. Thọ là một tâm sở, 
tưởng là một tâm sở. Năm mươi trạng thái tâm sở còn lại 
gọi chung là hành uân, bởi vì nhóm nây được dẫn đầu bởi 
tâm sở tác ý, hay tâm sở cetana tiếng Pali. 


Từ ngữ “hành” được dịch từ tiếng Pali sankhara, từ ngữ 
nây Sư dã giải nghĩa nhiều lần rồi. Sankhara có nghĩa sản 
xuất đồng thời có nghĩa sản phẩm. Cái gì tạo ra cái khác 
đều gọi là sankhara. Thế nên sankhara ít nhứt cũng có hai 
nghĩa- cái gì tạo tác, và cái được tạo tác. Trong trường 
hợp của từ ngữ hành uân, nó có nghĩa là cái gì tạo tác, tạo 
ra một cái gì. Ở đây ta nên hiểu từ ngữ sankhara trong 
nghĩa chủ động. 


25 


Nhưng trong những trường hợp khác thí dụ như trong câu 
“các pháp hữu vi đều vô thường”, từ ngữ sankhara có 
nghĩa là các pháp chịu điều kiện, các pháp được tạo tác. 
Nghĩa của sankhara ở đây khác hơn sankhara “cái gì tạo 
tác” và được dịch ra là “hành”. Có lẻ không có từ ngữ 
nào khác mang ý nghĩa tương đương với tiếng Pali này. 


Năm mươi tâm sở trên gọi chung là sankhara, hay trong 
tiếng Anh, volitional formation, hành uân. Thêm vào tác 
ý cetana, chánh niệm cũng gọi là sankhara, chánh kiến 
cũng là sankhara, tham ái là sankhara, sân hận là 
sankhara, si mê là sankhara. Có rất nhiều hành uần. Tất 
cả được gọi chung là hành uầẫn bởi vì chúng tạo tác. Thí 
dụ như khi nhìn một vật gì, có một trạng thái tâm tạo tác 
xảy ra làm cho sự thấy được hoàn tất. Loại tâm tạo tác 
nây được gọi là sankhara. Sư sẽ giảng nhiều về đề tài nẦy 
sau. 


Uẫấn cuối cùng là thức uẫn. Thức là sự hay biết một đối 
tượng.Ở đây phải nên hiểu theo nghĩa chuyên môn, 
không nên hiển theo nghĩa thường. TrongVi Diệu Pháp, 
thức chỉ đơn thuần nhận biết sự vật. Nó luôn đi theo thọ, 
tưởng, và những yêu tô khác của hành uân. 


Có tất cả năm uấn: sắc uấn, thọ uẫn, tưởng uẫn, hành uẫn 
và thức uấn. Khi chúng là đối tượng (object) của sự dính 
mắc, chúng được gọi là ngũ uân thủ, các uân chủ thê 
(subject) của sự dính mặc, hay các uẩn đối tượng (object) 
của sự dính mắc. Bây giờ ta hiểu thế nảo là ngũ uẫn và 
ngũ uân thủ. 


26 


Bây giờ hãy xem coi có thê thấy được ngũ uẫn không khi 
ta nhìn một vật gì. Khi nhìn một vật gì, thì phải có một 
vật gì đề nhìn, một vật thấy. Phải có hai đôi mắt mà qua 
đó vật ấy mới được thấy. Và kế đó có sự thấy, được sanh 
khởi khi vật ấy đi qua lộ trình của mắt. Thế nên nhãn 
thức phát sanh, và khi thấy, ta thấy với nhãn thức ấy. 


Ở đây chúng ta thấy có bao nhiêu uân? (1 và 2) vật ta 
thấy là sắc uấn và thức uấn. (3) khi thấy vật gì, nó có thể 
làm ta vui, không vui, hay trung tính. Ta nhìn nó thấy nó 
tốt, hay nhìn nó thấy nó không tốt. Như vậy cảm thọ 
cũng có mặt khi nhìn thấy một vật gì. (4) khi nhìn thấy. 
một vật, tâm vương hay tâm sở cũng ghi nhận vật ây để 
sau nầy có thê nhận diện nó khi ta kinh nghiệm nó. Như 
vậy tưởng. uấn cũng hiện diện trong sự nhìn. (Š) Có tâm 
sở đang cô găng để nhìn, để sự nhìn nầy được trọn vẹn. 
Tuy rất vi tế, nhưng nếu thiệt thụ quan sát tâm, ta sẽ thấy 
răng có một tác ý hay có găng ở tâm đề thấy, để nghe 
vân, vân...Đó là hành uân. 


Thế nên không cần phải tìm ngũ uân ở trong sách vở. Ta 
có thê tìm chúng ngay trong kinh nghiệm. Trong kinh 
nghiệm thấy, ta có thê thấy tất cả năm uân. Chúng cũng 
hiện diện trong kinh nghiệm của sự nghe, ngửi, nêm và 
đụng chạm. Có nhiều thứ cảm giác sự xúc chạm trên cơ 
thể, và chúng cũng được cảm nhận bằng sự chú tâm vào 
khoảnh khắc hiện tại. Ở đây sự xúc chạm gồm có cảm 
giác nóng, cảm giác lạnh. Khi biết sự phồng và xẹp ở 
bụng, những chuyên động nây là sự xúc chạm. Cảm giác 
sự căng thắng ở bụng đó cũng là sự đụng. Khi xúc chạm 
một vật gì, ta cũng kinh nghiệm cả năm uân trong cái xúc 
chạm đó. 


27 


Đất, không khí hay gió, lửa, và nước là tứ đại làm thành 
tất cả các vật chất. Bây giờ, chỉ quán sát vào những gì 
xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại ta có thể phát triển tuệ 
giác xuyên thấu các đặc tánh của sự vật. Thí dụ, một cử 
động ở thân luôn bắt đầu bằng một tác ý muốn cử động. 
Những nguyên tử vi tế của không khí hay yếu tố gió 
được phát sanh do tác ý muốn cử động. Khi có tác ý 
muốn cử động, thì tâm tạo ra những phần tử mới của yếu 
tố gIÓ, lấn tràn những phân tử cũ, và những phân tử cũ 
của yếu tố gió bị diệt mất. Sự gia tăng của yếu tô gió 
được gọi là chuyên động. 


Theo giáo lý chuẩn mực trong Vi Diệu Pháp, thì không 
có cái gì cử động. Quí vị có tin không? Sư đang cử động 
cánh tay của Sư đây. Không có cái gì cử động cả. Cái mà 
dường như cử động chỉ là sự tăng gia của những phân tử 
vật chất, những phân tử của yêu tô gIÓ gây ra bởi tác ý 
muốn cử động. TheoVi Diệu Pháp, mỗi một động tác, tuy 
hình như nó là một động tác, nhưng thực sự không phải 
là một động tác. 


Sư nghĩ rằng, việc này có thê được chứng minh. Làm thế 
nào để chứng minh? Khi đi xem một phim chiếu bóng, ta 
nghĩ rằng những hình ảnh trên màn bạc cử động. Nhưng 
phải biết rằng không có cái hình ảnh nào cử động cả. Tất 
cả những hình ảnh đó đều là ảnh bất động được chiếu lên 
tiếp nối từ cái nầy với cái khác. Khi nhìn trên màn ảnh, 
có một ảo giác tạo ra trong tâm rằng những hình ảnh nầy 
đang cử động. Thật sự, các hình ảnh này không có cử 
động. Cái gì cử động đó chính là sự tưởng tượng của 
chúng ta. Ta tưởng tượng ra rằng tất cả những hình ảnh 


28 


riêng biệt nhau kia là một luôn tiếp nối liên tục làm ta 
nghĩ răng các hình ảnh đó đang cử động. 


Cùng thế ấy khi cử động cánh tay, không phải cánh tay 
cử động, mà là sự gia tăng của những phân tử vi tế của 
yếu tố gió gây ra do tác ý muốn giỞ tay. Điều này có thê 
được nhận thấy qua sự thực tập thiền Minh Sát. Khi ghi 
nhận chuyên động phông xẹp Ở bụng, thật ra ghi nhận 
yếu tố gió, vì chức năng của yếu. tố gió là chuyên động 
bao gôm trong sự xúc chạm. Thế nên khi ghi nhận 
chuyên động phông xẹp của bụng, ta kinh nghiệm sự xúc 
chạm hay sự đụng. 


Trong kinh nghiệm ấy, cũng tìm thấy ngũ uấn: sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức. Thật ra, ngũ uân nây tìm thấy ở 
trong tất cả mọi kinh nghiệm, và ngũ uân nây có thê bị 
dính mắc do tham ái hay do tà kiến. Vì thế nên chúng 
được gọi là ngũ uẩn thủ, ngũ uẫn chủ thê của sự dính 
mắc, hay ngũ uân đối tượng của sự dính mắc. 


Điều cần thiết là phải chú tâm và chánh niệm những uân 
thủ nầy mới có thê giải thoát khỏi đau khổ. Cả những lúc 
đang suy nghĩ một việc gì, ngũ uẫn thủ cũng hiện diện. 
Khi suy nghĩ, ta không nhìn bằng mắt hay nghe băng tai. 
Suy nghĩ bằng tâm. Khi đang suy nghĩ, ta thấy vật gì 
trong tâm hay nghe tiếng gì cũng trong tâm vân 

vần... Những vật thấy hay nghe trong tâm được gọi là vật 
quá khứ. Nhưng nêu chúng là vật trông thấy hay vật nghe 
thấy, chúng thuộc về sắc uẫn. 


Thức uẫn cũng phải có cái gốc, hay căn để từ đó mới 
phát sanh. Nếu không có mắt, tất sẽ không có nhãn thức. 


29 


Nếu ta không có tai, tất sẽ không có nhĩ thức. Và còn suy 
nghĩ thì sao? Ý thức cũng phải cần có một chỗ tựa hay 
gốc hay căn. Theo Vi Diệu Pháp, cái gốc hay căn của ý 
thức là trái tim, nhứt là mạch máu chảy trong tim. 


Với mỗi kinh nghiệm--thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và 
suy nghĩ—luôn luôn có ngũ uân hiện diện. Nếu không 
quán sát, không áp dụng chánh niệm, ta sẽ luôn luôn dính 
mắc vào chúng, do tham ái hay do tà kiến. Vì chúng là 
những đối tượng có thể bị dính mắc vào, nếu không có 
chánh niệm, sẽ dễ dính mắc vào chúng. 


Để khỏi bị dính mắc vào chúng, phải quán sát ngay khi 
chúng hiện diện. Không thể nào quán sát chúng khi 
chúng đã trở thành quá khứ. Tuy có thể hồi tưởng lại 
phần nào một kinh nghiệm quá khứ, nhưng không thê 

nào rõ ràng như khi nó đang phát sanh trong kho ảnh khắc 
hiện tại. Cho nên đề tránh sự dính mắc của ngũ uân, phải 
quán sát chúng khi chúng hiển hiện ngay trong hiện tại. 
Nếu không ta sẽ luôn luôn bám níu vào chúng. 


Khi đã có sự dính mắc, thì nó không ngừng tại đó một sự 
dính mắc đơn thuần. Giả thử bám níu vào một vật gì và ta 
muốn chiếm hữu vật ẫy. Do ham muốn là động lực thúc 
đây ta sẽ cố gắng chiếm hữu vật Ấy, và sẽ hành động thế 
nảo để có được nó. Có thể ăn cắp vật ấy, dùng võ lực để 
chiếm đoạt vật ấy của người khác, hay có thê giết người 
để chiếm đoạt vật ta muốn. Như thế, do dính mắc là động 
lưc thúc đây ta hành động. 


Đôi khi cái chúng ta dính mắc vào là cái thiện, hay cái 
bât thiện. Bât cứ thiện hay bât thiện, chúng đêu là nghiệp 


30 


(kammas) cho nên chúng có tiềm năng tạo quả trong 
tương lai, và sẽ nhận lảnh hậu quả của những hành động 
đó trong tương lai. Khi có dính mắc, thì sẽ có hành động, 
sẽ có quả của sự hành động trong hình thức tái sanh vào 
kiếp sau. Với tái sanh, sẽ có già, đau, chết, vân 
vân...Như thế vòng luân hồi sẽ kéo dải mãi mãi nếu 
chúng ta không cô công trì chí, không áp dụng chánh 
niệm đối với những gì đang kinh nghiệm trong khoảnh 
khắc hiện tại. 


Khi thấy một đối tượng nào phải thấy chúng là những đối 
tượng đang sanh rồi diệt. Phải hiểu chúng là vô thường, 
khổ, và không có bản ngã hay linh hồn. Như vậy sẽ 
không bị dính mắc vào chúng. Khi không có dính mắc, 
thì sẽ không có hành động. Khi không có hành động, thì 
sẽ không có phản ứng là quả của hành động. Bởi thế cần 
áp dụng chánh niệm vào những gì ta kinh nghiệm trong 
khoảnh khắc hiện tại. 


Giờ đây mới hiểu rõ sự quan trọng của việc không dính 
mắc vào ngũ uân. Muốn vậy phải quán sát, ghi nhận 
chúng, bằng chánh niệm khi chúng hiện diện. Đây cũng 
để trả lời câu hỏi “khi nào” ta cần ghi nhận ngũ uân. Đó 
là giây phút hiện tại. Đề trả lời cho “vì sao”? Đề không 
dính mắc vào chúng. Khi ghi nhận ngũ uân, chúng ta phải 
ghi nhận chúng ngay khi chúng phát sanh, trong khi 
chúng còn đang hiện diện. 


Chúng ta thường nói về khoảnh khắc hiện tại. Chính ra, 
khoảnh khắc hiện tại phải được hiểu là một khoảng thời 
gian hiện tại, chớ không phải đúng là giây phút hiện tại. 
Bởi vì khi ta chánh niệm một vật gì, phần nhiều những 


31 


vật đó không còn ở giây phút hiện tại. Trong một thời 
gian ngăn hơn là một chớp mắt chúng đã trở thành quá 
khứ. 


Thí dụ, khi chánh niệm cái giận, khi ghi nhận nó, thi cái 
giận không còn nữa. Cái giận nó diệt mất bởi vì cái giận 
và chánh niệm không thể cùng hiện hữu. Tâm đang 
chánh niệm vẻ cái giận, có nghĩa là cái giận không có 
hiện hữu ở trong tâm cùng một lúc với tâm chánh niệm. 
Nó đã về trong quá khứ. Nhưng vì giây phút qua trong 
quá khứ rất ngăn, ta gọi nó “hiện tại” khi ta nói rằng 
“chánh niệm trong giây phút hiện tại”. 


Tuy nhiên, trong khi chánh niệm hơi thở hay chuyển 
động phông xẹp ở bụng, có những lúc thực sự thấy giây 
phút hiện tại. Việc nây có thể xảy ra khi ghi nhận chuyên 
động phông lên xẹp xuống của bụng, nếu sự ghi nhận và 
chuyên động ở bụng xảy ra chính xác cùng một lúc. 
Nhưng việc nây không thê xảy ra khi chánh niệm sự suy 
nghĩ, vì khi chánh niệm suy nghĩ, thì sự suy nghĩ đã ở 
quá khứ. Thiền Vipassana trong Vi Diệu Pháp, coi như ở 
trong giây phút hiện tại khi nói “chánh niệm trong giây 
phút hiện tại” hay “ở trong giây phút hiện tại”. Khi thực 
hành thiền Minh Sát, điều quan trọng chánh yếu là nhớ 
chánh niệm vào một đối tượng nào đang xảy ra trong 
giầy phút hiện tại. 


Phải chánh niệm để tránh sự bám níu hay dính mắc vào 
ngũ uân. Không nên dính mắc vào chúng bởi vì dính mắc 
sẽ đưa đến hành động. Hành động đưa đến phản ứng, 
phản ứng đưa đến khổ. Đề tránh khổ, quán sát giây phút 
hiện tại. Chú tâm ghi nhận vào đối tượng sinh khởi trong 


32 


giầy phút hiện tại, sẽ có được sự định tâm, có thê quán 
sát sâu vào đặc tánh của sự vật, và có thê tiền dần từ mức 
độ nầy sang mức độ khác cho đến khi đạt được sự giác 
ngộ. 


Hình như năm rồi Sư đã kê cho quí vị nghe câu chuyện 
về loài voi. Voi là loài thú rất thông minh, và nhiều con 
được dùng vào việc di chuyển 8Ô trong rừng. Người ta 
nói rằng voi có một năng khiếu đặc biệt về chính xác, cho 
nên khi có tiếng chuông báo hiệu ngừng, là chúng ngưng 
ngay lập tức. Cả những khi chỉ còn lại có sáu tất tây để 
đến mức, chúng cũng không đi tới. Chuông báo hiệu vừa 
reng là chúng ngưng việc và rời chỗ làm ngay. 


Có người nói rằng không nên giảng pháp hơn một tiếng 
đồng hồ. Sau một tiếng đồng hồ người nghe không còn 
thoải mải khi ngồi nữa. Nhưng Sư nghĩ một giờ không 
đủ, vì gần phân nửa thì giờ là để cho sự thông dịch. Sư 
bây giờ nói gân hai tiếng đồng hồ. Bây giờ đã hai tiếng 
đồng hồ quá năm phút, cho nên Sư sẽ theo gương của 
những con voi (mà ngưng tại đây). 


›t * %* % % 


33 


II. Vô Thường 


Theo những câu trả lời của Đại Đức Xá Lợi Phất trong 
Kinh Giới Hạnh, một vị tỳ khưu giới hạnh trong sạch 
phải thực hành thiền Minh Sát đề thấy ngũ uân thủ là vô 
thường là khô, là bịnh...là vô ngã. Tếp theo ngay sau 
kinh nây trong Tương Ưng Bộ kinh Samyutta Nikaya, có 
một bài kinh tựa là Sutavanta Sutta. Chúng ta có thê xem 
nó là kinh giống nhau, như là chị em, với kinh Sutta 
Silavanfa vì có cùng nội dung, chỉ khác nhau là danh từ 
ty khưu bhikkhu, ở đây là sutavanía, một vị tăng uyên 
thâm giáo pháp. 


Từ ngữ sutta nghĩa là “nghe. Ngày xưa không có tài liệu 
viết, và cũng có thể theo tập quán ở thời đại đó chưa có 
ghi chép lại những lời giảng dạy của Đức Phật. Cho nên 
học trò chỉ học bằng cách nghe những lời thầy giảng. Do 
đó từ ngữ sutta có nghĩa là những gì mà người ta học 
được, và sutavanta nghĩa là một người có được kiến thức 
qua sự học hỏi, một người nghe nhiều biết rộng. 


Trong bài giảng nây, Đại Đức Mahakotthika hỏi Đại Đức 
Xá Lợi Phất một câu hỏi giống như trong kinh Silavanta: 
“Một tỳ khưu uyên bác cần phải cân trọng, quán sắt 
những điều gì?” Và câu trả lời thì cũng giông như vậy -- 
“một thầy tỳ khưu uyên bác Phật pháp cân phải quán sát 
ngũ uân thủ thấy chúng là vô thường, là khổ, là bịnh...là 
vô ngã. Cho nên hai kinh nầy có thể được xem như một. 


Đề thấy được ngũ uấn thủ là vô thường vân vân...cần 
làm những gì? Cân có sự định tâm. Không có sự định 
tầm thì không hy vọng thây được ngũ uân thủ là vô 

34 


thường vân vân....Định tâm là một yếu tô rất cần thiết 
trong thiên tập. Thực tập thiên chỉ hay thiên minh sát, cân 
phải có phân thiệt yêu nây. 


Phải làm gì để có được sự định tâm? Phải tập chánh 
niệm. Không có chánh niệm, không thể có định, vì chánh 
niệm nghĩa là sự hay biết trọn vẹn đối tượng. Thế nên để 
có định, cần phải thực tập chánh niệm. 


Phải cần làm những gì đề thực tập chánh niệm? Cần sự 
tinh tắn. Không có tinh tân không thể thực tập chánh 
niệm. Ba yếu tố thiết yếu vả quan trọng cho sự thực tập 
chánh niệm là chánh định, chánh niệm và chánh tinh tấn. 
Kế đó, với sự hồ trợ của tinh tấn và chánh niệm, sẽ có 
định. Một khi có được tâm định hay là sự yên tĩnh của 
tâm, tâm sẽ vượt khỏi những chướng ngại. Kế đó, sẽ bắt 
đầu thấy ngũ uân thủ là vô thường, là khô, là bịnh, v.v... 


Trong ba yếu tố chánh của thiền tập, chánh niệm là quan 
trọng nhứt. Bởi vì nó là điều kiện cần trong việc hành 
thiền. Chúng ta cần có chánh niệm mạnh, càng mạnh 
chừng nào tốt chừng nấy. Nhưng phải cần thận với hai 
yêu tố tinh tân và định. Đôi khi tỉnh tấn có thê ít quá hay 
nhiều quá, và định có thê ít quá hay nhiều quá. 


Nếu tinh tấn ít quá, ta không thê thực hành chánh niệm. 
Và nếu tỉnh tấn nhiều quá, ta cũng không thê thực hành 
chánh niệm. Tĩnh tấn nhiều quá sẽ đưa đến sự giao động 
và bất an. Khi thiền sinh nôn nóng muốn đạt điều gì, 
muốn đạt đến giác ngộ, muốn đạt kết quả. Với sự nôn 
nóng đó, thiền sinh có xu hướng dùng nhiều nỗ lực hơn 
mức cần thiết. Và khi nỗ lực thái quá, tâm bị chao đảo 


35 


rúng động hay bị quá khích. Khi tâm bị chao động thì nó 
không thê trụ trên đê mục. Do đó ta nên tránh tĩnh tân 
quá nhiêu khi ta thực tập thiên quán. 


Định có khi cũng quá mức cần thiết. Khi định nhiều quá, 
thiền sinh thường có khuynh hướng mất hay giảm bớt 
tinh tấn. Khi định được tăng lên, mức tính tấn của thiền 
sinh lại sụt xuống làm thiền sinh giờ trở nên lười biếng 
hay buôn ngủ. Khi thiếu tinh tấn, thì định tâm cần thiết 
cho việc hành thiền sẽ bị trở ngại. 


Nếu muốn cho sự thực tập thiền quán được tiễn hành một 
cách trôi chảy nên tránh cái vòng lân quân này. Tinh tắn 
và định cần phải vừa đủ, chúng cần được quân bình. 

Làm thế nào để quân bình chúng? Các vị thiền sư đều 
biết được điều này, nếu nghe theo lời chỉ dẫn của họ, sẽ 
không có quá nhiều tỉnh tắn hay quá nhiều định tâm. 


Khi thực tập thiền quí vị được chỉ dẫn phải chánh niệm 
hai đề mục--hơi thở vô, hơi thở ra, hoặc là chuyên động 
phông, xẹp của bụng. Nhưng khi một đề mục nảo trở nên 
nổi bật trong hiện tại nên chánh niệm vào đề mục ấy cho 
đến khi đề mục ấy biến mắt. Kế đó trở lại hơi thở ở mũi 
(hay chuyền động ở bụng.) Cho nên sự thực hành căn 
bản là chánh niệm trên hai đối tượng (1) hơi thở ở mũi 
hay chuyên động phông xẹp ở bụng, và (2) bất cứ đề mục 
nào sanh khởi trong khoảnh khắc hiện tại. 


Tại sao phải là hai đối tượng? Tại sao không phải là một 
đối tượng? Tại sao không phải là nhiều hơn hai đối 
tượng? Nếu niệm nhiều hơn hai đối tượng, có thể sẽ có 
nhiều tinh tấn và do đó sẽ gây ra bất an. Nếu có một đối 


36 


tượng để chú tâm, sự chú tâm hoàn toàn vào một đối 
tượng cũng không phải là điều được khuyên nên làm. 
Tuy có thể đạt được sự định tâm, nhưng trong trường hợp 
nây, sự định tâm có thể trở nên quá mức. 


Như thế để cho tỉnh tấn không nhiều quá, cũng không ít 
quá, có hai đối tượng để giữ cho tâm chánh niệm được 
mạnh, vững vàng, trọn vẹn, và không căng thăng, chao 
động. Đặt chánh niệm vào chỉ hai đối tượng giúp hành 
giả quân bình được tinh tấn và định, hai yếu tổ quan 
trọng trong sự thưc tập thiền quán. Chúng phải quân 
bình. Chúng luôn luôn phải vừa đủ, không nhiều quá và 
cũng không ít quá. 


Để trả lời Đại Đức Mahakotthika hai câu hỏi đầu tiên, 
Đại Đức Xá Lợi Phất nói rằng một vị tỳ khưu giới hạnh 
và một vị tỳ khưu có kiến thức phải chú tâm vào ngũ uân 
đối tượng của sự dính mắc thấy chúng là vô thường, là 
khố, vân vân...Nói đến “vị tỳ khưu có kiến thức” thì có 
một vấn đề được đặt ra. Kiến thức phải bao nhiêu mới đủ 
trước khi người ấy thưc tập thiền quán? Nếu đọc Thanh 
Tịnh Đạo, có thể sẽ nghĩ rằng cần phải biết rất nhiều 
trước khi thực tập thiền Minh Sát. 


Quyền Thanh Tịnh Đạo là một quyên sách do Đại Đức 
Phật Minh Buddhaghosa, một tỳ khưu học giả, viết vào 
thế kỷ thứ tư dương lịch. Quyền sách này được viết ra 
cho các vị tăng sĩ hành thiền, dĩ nhiên tác giả xem những 
đọc giả này đều thông hiểu thấu đáo những điều dạy 
trong sách. Nhưng những ai chưa mấy quen thuộc với 
Phật Pháp, quyền sách gồm ba phần, đọc rất khó hiểu. 


37 


Đề tài của phần đầu nói về sự thanh lọc giới đức. Phần 
hai nói vẻ định, giảng nghĩa bốn mươi đề mục thiền chỉ, 
làm thế nảo để chuẩn bị cho thiền tập, làm thế nào tìm 
được thiền sư, và những chi tiết khác của thiền chỉ. Sách 
cũng giảng nghĩa về những abhinna bốn thứ tuệ mà hành 
giả đạt được sau khi đạt đến các tầng thiền sắc giới và vô 
sắc giới. 


Phân thứ ba nói về tuệ, tức nói về Minh Sát tuệ. Đại Đức 
Buddhaghosa bắt đầu phần nầy với những chỉ tiết về uẫn, 
xứ, đại, căn, duyên khởi, và Tứ Diệu Đề. Sau đó Ngài 
mới giảng giải về sự thực tập thiền minh sát. Đọc Thanh 
Tịnh Đạo, có cảm tưởng răng trước khi thực tập thiền 
minh sát, phải quen thuộc với tất cả chỉ tiết về năm uẫn, 
hay về giáo lý duyên khởi. Sư không nghĩ rằng quí vị đã 
năm vững những chỉ tiết của các đề tài trên. 


Trời Đề Thích Sakka, vua của các vị Trời, một lần nọ hỏi 
Đức Phật rằng, một vị tỳ khưu cần phải có kiến thức bao 
nhiêu, đủ để thực tập và để đắc quả vị A La Hán. Đức 
Phật dạy rằng, “Một vị tỳ khưu nghe răng tất cả mọi vật 
đều không đáng để ta bám níu. Khi được nghe giảng dạy 
như vậy, vị tỳ khưu nây trực tiếp hiểu biết tất cả.” Đây có 
nghĩa là, sau khi nghe giảng răng tất cả những pháp do 
bởi tham ái hay tà kiến, đều không đáng để ta bám níu, vị 
ấy có thể thực tập thiền quán. 


Cho nên vị tỳ khưu chỉ cần nghe bao nhiêu đó, rằng mọi 
sự vật không nên cho là trường tồn, hạnh phúc có linh 
hồn hay tự ngã. Nếu chỉ biết có thế thôi, người ấy cũng 
có thể tu tập thiền định. Do đó, một người không cần 


38 


phải biết nhiều về Phật Pháp mới có thê thực tập thiền 
quán. (Sư nghĩ quí vị thích nghe như vậy). 


Chú giải có giảng thêm một chỉ tiết nữa là nếu ai biết có 
Tứ Diệu Đé, và biết rằng hai để đầu tiên thuộc về vòng 
sinh tử luân hồi, và hai đề sau, dân đến sự ra khỏi vòng 
luân hỏi, người ấy có thê thực tập thiền định trên hai để 
đầu tiên. Nếu hiểu bao nhiêu đó thôi là có đủ kiến thức 
đề thực tập thiền. 


Tứ Diệu Đề gồm hai đề thuộc vẻ thế gian, và hai dễ kia 
thuộc về xuất thế gian. Khi thực hành thiền Minh Sát, chỉ 
thực tập hai đề đầu, thuộc thế gian--Khô Đề và Tập Đế. 
Đề thứ ba, Diệt đề, phải được kinh nghiệm, và Đề thứ tư 
Đạo Đềé, con đường để diệt khổ, phát sanh trong giây 
phút giác ngộ, đó là kết quả của sự thực hành thiền minh 
sát. Hiểu được bấy nhiêu đó thôi, cũng đã có một kiến 
thức đủ đề thực hành thiền minh sát. 


Còn việc hiểu biết về thuyết nhân duyên? Giáo lý nầy 
cũng được giải thích rõ ràng minh bạch trong Thanh Tịnh 
Đạo. Trong trường hợp này, phụ chú giải giúp ích rất 
nhiều. Nếu biết có nhân, và quả của nhân đó, thì đã biết 
thế nào là nhân duyên. 


Dù không biết tất cả chỉ tiết của lý duyên khởi nhưng chỉ 
cần biết có nhân, và quả của nhân đó, và chúng liên hệ 
với nhau theo luật nhân quả, thì được coI như đã có sự 
hiểu biết về lý duyên khởi. Tóm lại luật nhân duyên cho 
rằng các trạng thái thân và tâm luôn luôn phát sanh tùy 
theo điều kiện. 


39 


Theo giáo lý này thì tất cả mọi sự việc trên đời này đều 
do điều kiện. Như thế nếu chỉ cần biết rằng có các pháp 
tạo điều kiện, và các pháp chịu điều kiện bởi những điều 
kiện trên, thế là đủ để cho rằng đã hiểu hầu hết thuyết 
nhân duyên. Điều này được trích dẫn từ trong những bài 
kinh, chú giải và phụ chú giải. 


Những ai không có kiến thức về kinh điển hay về chú 
giải, nhưng có khả năng để suy tư, hãy xét những vấn đề 
sau đây. Hai tháng sau khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật 
giảng bài pháp đầu tiên cho năm người đệ tử. Năm đệ tử 
của Đức Phật cũng đã biết thế nào là Tứ Diệu Đế, ngũ 
uẩn, xứ hay nhân duyên hay sao? Hay hỏi rằng năm đệ tử 
của Đức Phật hiểu Vi Diệu Pháp do sự hiểu biết từ kiếp 
trước? 


Có người sẽ nói rằng “Vì họ có tích trữ rất nhiều ba- la- 
mật và kinh nghiệm trong kiếp trước, họ là những người 
đặc biệt, có năng khiếu đặc biệt. Cho nên khi nghe thời 
pháp của Đức Phật, tất cả những sự hiểu biết đã có sẵn 
trong họ rồi.” 


Nhưng có thê khẳng định rằng năm người đệ tử nầy 
không thể có những kiến thức trên. Những khám phá nầy 
của Đức Phật chưa hề có một chúng sanh nào biết cho 
đến khi Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên tại vườn Lộc 
giả Isipatana. Cho nên những người đệ tử nầy, không có 
kiến thức gì về ngũ uân, nhân duyên vân, vân...họ học 
hiểu được do nghe bài giáo pháp đầu tiên của Đức Phật. 
Do kết quả của sự nghe giáo pháp, tất cả đều trở thành Tu 
Đà Huờn và sau đó, trở thành A La Hán. 


40 


Ta có thể tìm thấy những thí dụ tương tự trong những bài 
giảng cũng như trong chú giải. Hãy lây một thí dụ khác. 
Đại Đức Xá Lợi Phất chưa là một Phật tử khi Ngài gặp 
Đại Đức Assaji. Lúc đó Ngài theo đạo của một vị thầy 
khác, và biết rất ít về giáo pháp của Đức Phật. Nhưng do 
lòng cảm kích về phong cách tướng mạo của Đại Đức 
Assaji, Ngài bèn yêu cầu Đại Đức Assaji giảng giáo pháp 
cho Ngài nghe. Đại Đức Assaji đọc một câu kệ có bốn 
hàng, và chú giải có ghi rằng sau khi nghe chỉ hai hàng 
đầu của câu kệ, Xá Lợi Phất đắt quả Tu Đà Huờn, và sau 
đó không lâu trở nên đệ tử của Đức Phật. 


Đại Đức Xá Lợi Phất là một bậc trí tuệ chỉ sau Đức Phật, 
đối với Ngài thì không khó để thu nhận kiến thức ngay 
trong lúc nghe câu kệ của Đại Đức AssaJi. Còn chúng ta 
không phải có năng khiếu như năm đệ tử của Đức Phật, 
nhận xét chúng ta ở đây trên hai ngàn năm trăm năm sau 
Đức Phật. Cho nên Sư nghĩ chúng ta cũng nên chấp nhận 
như vậy. 


Phải biết ít nhiều về Phật Pháp, nhưng không cần nhiều 
lắm. Nếu chỉ hiểu là có năm uần, chúng là vô thường, 
khổ và vô ngã; và có Tứ Diệu Đề--nếu có nghe, đọc hay 
đã biết những điều trên, Sư nghĩ rằng quí vị có thê thực 
tập thiền Minh sát. 


Hiểu biết về các uấn rất có lợi ích bởi vì có thể kiểm 
chứng kinh nghiệm thực tập với những lý thuyết. Khi 
hành thiên, sẽ có được kinh nghiệm nhiều thứ và nhiều 
khi ta không biết chúng là gì. Nhưng nếu có được sự hiểu 
biết sâu rộng về các uân, ta sẽ biết việc gì đang xảy ra và 
những gì kinh nghiệm. Ví như một người biết bản đồ 


41 


đường trước khi đi một nơi nào—khi họ đên nơi họ biệt 
là đên nơi, và biêt sẽ đi đâu. 


Lại nữa, khi đang thực tập dưới sự hướng dân của một 
thiền sư, nếu biết một chút ít về giáo pháp cũng rất đủ. 
Vị thiền sư sẽ giảng về ngũ uẫn, danh và sắc, v.v...Cho 
nên cứ thoải mái mà thực tập thiền Minh sát dù chưa đọc 
Thanh Tịnh Đạo, hay không biết gì về Vi Diệu Pháp. Vị 
thiền sư sẽ cung câp những kiến thức nầy và những gì 
khác thấy cần thiết. 


Nói như thế không phải để không khuyên khích sự học 
hỏi Phật Pháp. Học hỏi Phật pháp rất tốt, rất quí để biết 
những gì Đức Phật dạy. Nếu có chiều hướng về thực 
hành hơn, có thể thực tập ngay bây giờ, không cần phải 
thâm cứu nhiều về Phật pháp. Nhưng nếu muốn chia sẻ 
sự hiểu biết của mình với người khác, hoặc hy vọng một 
ngày kia mình sẽ là một vị thầy, hay ngay bây giờ đây, 
thì chắc chắn quí vị phải thu thập một số kiến thức về 
Phật pháp. 


Bây giờ chúng ta trở lại câu trả lời của Đại Đức Xá Lợi 
Phất khi Ngài nói rằng một vị tỳ khưu giới hạnh và một 
vị tỳ khưu có kiến thức phải chú tâm quán sát cân thận 
ngũ uân chủ thể của dính mắc, là vô thường, là khô, là 
bịnh...là vô ngã. 


Chú giải nói rằng ta phải biết ba điều về vô thường. (1) 
Cái gì là vô thường? Ta hay nói “vô thường, vô thường,” 
nhưng vô thường là gì? (2) Dấu hiệu gì cho biết đó là vô 
thường? Ta phải biết đặc tướng, dấu hiệu của vô thường. 
(3) Sự thấy lập đi lập lại là gì? 


42 


Cái gì là vô thường? Khi nói “vô thường” ta muốn nói 
gì? Năm uấn là vô thường, Đức Phật dạy như thế. Nó 
đúng như vậy, nhưng qua sự thực tập thiền Minh sát sau 
cùng rồi cũng sẽ thấy. Như thế thì cái gì là vô thường? 
Trả lời là tất cả các uân, chớ không chỉ có năm uân của 
sự dính mắc là vô thường. 


Có sự khác biệt giữa “uân” và “uân thủ.”Khi ta nói uẫn 
của sự dính mắc, ta muốn nói uân thế gian mà thôi. 
Nhưng khi ta nói uần, thì uẫn của xuất thế gian cũng 
được bao gồm. Uẫn của thế gian và xuất thế gian cũng 
đều vô thường. 


Tâm Đạo thuộc về uần siêu thế. Nó cũng thuộc về thức 
uân và thuộc về hàng siêu thế. Nhưng tâm Đạo sanh và 
diệt ngay lập tức, theo sau bởi tâm Quả, và cũng diệt 
ngay tức khắc. Thế nên những loại tâm bao gồm trong 
uân siêu thế cũng vô thường. 


Khi ta nói đến vô thường, ta muốn nói tất cả các Pháp là 
vô thường. Nhưng trong sách Phật, ta nói “ngũ uân,“ thay 
vì nói “tất cả mọi vật trên thế gian hay các pháp.” Tại sao 
ta nói rằng ngũ uẫn là vô thường? Những gì mà ta thấy để 
cho ta nói rằng chúng là vô thường? Phải có dấu hiệu hay 
đặc tướng gì để chỉ cái vô thường của chúng. Những : dấu 
hiệu đó cũng giống như lá cờ do đó mà ta hiểu năm uân 
là vô thường. Có lẻ tất cả quí vị đều biết những đặc tướng 
đó. 


Theo Thanh Tịnh Đạo, sanh, diệt và thay đổi là đặc 
tướng của vô thường. Trước tiên có sự sanh, kê đó có sự 


43 


thay đổi, trở thành. Kế đó có sự đi xuống và diệt mắt. 
Quán sát các uân, ta thấy rằng chúng phát sanh và trụ một 
thời gian ngăn, và kế đó hoại diệt. Khi ta thấy chúng 
không ngừng phát sanh, thay đối, và diệt, chúng ta biết 
những đặc tánh hay dấu hiệu các uẫn là vô thường. Và 
biết răng những đặc tướng của vô thường là phát sanh 
lên, rồi đi xuống, và thay đôi. 


Có ba giai đoạn của sự hiện hữu: sanh ra, trụ một thời 
gian và hoại diệt. Chúng được coi như là ba giai đoạn 
phụ của một chặp tư tưởng. Khi thấy trạng thái tâm phát 
sanh, trụ một thời gian, và kế đó diệt, ta biết rằng trạng 
thái nầy vô thường. Sự biết hay thấy vô thường phải do 
từ kinh nghiệm. Cái thấy biết này không phải do trong 
sách vở, nó cũng không phải do từ thầy giảng. Nó phải 
do tự bên trong.. Cho nên không nên thõa mãn với những 
gì mà được đọc nơi sách vở hay nghe giảng. Phải tự thấy, 
tự biết. 


Thực hành thiền vô cùng cần thiết đề thấy vô thường 
cũng như Đại Đức Xá Lợi Phất đã thấy. Phải làm gì để tự 
chứng minh răng các Pháp thực là vô thường? Thật ra 
cũng rất đơn giản. Cần quán sát sự vật, quán sát luôn cả 
cái tâm. Chỉ quán sát chúng và nhứt định sẽ thấy chúng 
sanh và diệt. 


Khi thực hành thiền minh sát, có khi ghi nhận tâm. Khi 
tâm phóng, ghi nhận “phóng tâm phóng tâm” cho đến khi 
nào hết phóng tâm. Kế đó trở lại đề mục chánh. Do đó 
qua kinh nghiệm, sẽ thấy sự suy nghĩ là vô thường bởi vì 
nó sanh lên, trụ một thời gian ngắn, và diệt. Sự vô thường 


44 


của ngũ uân, của thân và tâm, do tự thấy qua sự thực 
hành thiên minh sát. 


Đã tự thấy được sự vô thường của các pháp, không cần 
theo đức tin, mù quáng chấp nhận lời nói của người khác 
về sự vô thường của ngũ uấn. Chính ta có thể minh 
chứng răng đó là thật. Nếu thực tập và chú tâm vào 
những việc xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại, sẽ không 
thê nào không thấy vô thường. Do chính sự kinh nghiệm, 
ta khám phá ra bí mật của thân và tâm. Đó là ý nghĩa của 
“sanditthika,” một đặc điểm của Pháp bảo dạy rằng tất cả 
mọi sự việc phải được thấy được biết do chính mình, và 
không phải do nghe qua người khác. 


Chú giải có diễn tả đặc tánh nầy theo một cách khác, tuy 
nhiên cũng cùng một ý nghĩa. Chú giải nói về đặc tánh 
của vô thường rằng nó diệt ngay sau khi sanh. Ngôn ngữ 
trong sách vở khác với ngôn ngữ dùng trong đời sông 
hăng ngày và nhiều khi nó được dùng để gây ân tượng 
cho người khác. Cho nên khi Sư nói đặc tánh của vô 
thường là “Không hiện hữu, sau khi hiện hữu,” quí vị có 
thê phân vân không hiểu Sư nói gì. 


Nếu muốn gây ấn tượng cho người khác, thì dùng ngôn 
ngữ trong kinh điển, nhưng mục đích chúng ta không 
phải là vậy. Mục đích chúng ta muốn cho người khác 
hiểu biết, hơn là muốn người khác khâm phục kiến thức 
về sách vở của chúng ta. Cho nên phải nói làm sao cho 
mọi người đều hiểu. Bây giờ Sư nói ngay: Đặc tánh của 
vô thường là “diệt ngay sau khi sanh” thì quí vị hiểu Sư 
một cách dễ dàng. 


45 


Nếu muốn biết một trạng thái thường hay vô thường, hảy 
xem sự diệt của nó hơn là sự sanh của nó. Thấy được sự 
diệt quan trọng hơn là thấy sự sanh. Vì nếu chỉ thấy có sự 
sanh và không thấy sự diệt, có thê sẽ có sự hiểu biết 
ngược lại và nghĩ rằng trạng thái đó là thường. Cho nên 
thấy được sự diệt.mới là quan trọng. 


Tuy nhiên, sự diệt đi ngay sau sự sanh. Khi không có 
sanh, thì không thê có diệt, cho nên hai trạng thái nầy đi 
chung với nhau—sanh và diệt. Khi thấy một trạng thái 
sanh lên và diệt đi, sẽ biết nó là vô thường. Cho nên sự 
diệt sau khi sanh là đặc tánh, dấu hiệu của vô thường. 


Câu hỏi thứ ba được bàn đến là, thấy lập đi lập lại của vô 
thường là như thế nào? Ở đây là quán niệm về vô thường, 
aniccanupassana trong tiếng Pali. Từ ngữ anicca là “vô 
thường”. Từ ngữ anupassana gồm có anu, nghĩa là “lập đi 
lập lại” và passana, có nghĩa là “thấy.” Anupassana có 
nghĩa là thấy lập đi lập lại, liên tục quán sát. Nhưng từ 
ngữ này lại thường được dịch là quán niệm. 


Khi từ aniccanupassana được dịch là quán niệm về vô 
thường, ta hay nghĩ nó chỉ tư duy về vô thường. Nhưng 
đó không phải là thấy vô thường. Ta muôn hiểu sự vô 
thường bằng cách lập đi lập lại rằng “vô thường, vô 
thường, vô thường.” Nhưng đó cũng không phải là sự 
hiểu thật sự của vô thường. Chúng ta nên cần thận đừng 
tự lừa dối trong những giả thuyết giả tạm. Nhiều khi 
người ta nói rằng, “À, đây là vô thường, đây là vô 
thường,” và nghĩ rằng họ thật sự hiểu vô thường của một 
sự việc. Thật ra, cái mà họ đang làm chỉ là sự lập lại, 
giống như con vẹt. 


4G 


Vô thường thực sự mà chúng ta cần thấy để đạt minh sát 
tuệ là khoảnh khắc vô thường nây đến khoảnh khắc vô 
thường khác. Có một loại vô thường giả tạo có thể hiểu 
mà không cần thiền quán——làm rớt một cái ly, ly bể, nói 
nó vô thường. Không cần thiền quán đề hiểu loại vô 
thường đó. Hay là khi một người nào chết và nói rằng „ › 
Ó, người đó vô thường,” sự hiểu biết đó không gọi là tuệ 
minh sát. Nó không dẫn tới sự nhàm chán ngũ uân. 


Không có sự nhàm chán ngũ uần, sẽ không có sự giảm 
thiểu ô nhiễm trong tâm và sẽ không đạt đến sự chứng 
ngộ. Sự hiểu biết giả tạm của vô thường không thê giúp 
ta nhàm chán với thân và tâm. Nó sẽ không dẫn đến 
chứng ngộ. Sự hiểu biết này sẽ không giúp ích chúng ta 
được gì cả. Cho nên cần phải tu tập và đạt được sự hiểu 
biết thâm sâu về vô thường thật sự, chớ không phải là sự 
vô thường giả tạo. 


Aniccanupassana, quán sát vô thường, như vừa bàn đến 
trước đây, là sự thấy liên tục của vô thường trong khi 
quán sát sự sanh và diệt của các uân. Sự hiểu biết nầy 
không phải do suy nghĩ, cũng không phải do nơi sự 
không quán sát năm uân. Nếu nó là vô thường thật sự, nó 
phải được thấy ngay trong khi quán sát sự sanh và diệt 
của các uân trong lúc hành thiền minh sát. 


Nếu không hành thiền, thì sẽ không có quán vô thường. 
Có thể có kinh nghiệm thật sự của quán vô thường trong 
khi hành thiền minh sát, nhưng khi ra khỏi thiền thì sẽ 
không có aniccanupassana. Chỉ có thê có sự nhớ lại hay 
hồi tưởng của aniccanupassana. 


47 


Có ba đặc tướng của các pháp hữu vi: anicca vô thường, 
dukkha khổ, và anatta vô ngã. Người ta nói rằng khi 
không có Chư Phật trên thế gian, thi vô thường, và khô 
cũng có thể được giảng dạy, nhưng không một ai ngoại 
trừ Chư Phật có thể dạy về vô ngã. Nhưng ‹ chính Đức 
Phật trong một trong những bài kinh, nói rằng nếu một 
đặc tánh được thấy, thì hai đặc tánh kia cũng được thấy. 
Có nghĩa là nếu thấy vô thường, cũng thấy đặc tánh khô 
và đặc tánh vô ngã. 


Chỉ có Chư Phật mới dạy được thuyết vô ngã anatta. Khi 
không có Chư Phật, có thể quán vô thường không? Quán 
vô thường có thể được giảng dạy không? Phụ chú giải 
đưa ra vẫn đề nây, và viết rằng sự giảng dạy về quán vô 
thường khi không có Phật Pháp, là sự vô thường giả tạo, 
nó không phải từng khoảnh khắc vô thường nây sang 
khoảnh khắc vô thường khác. Nếu có thấy vô thường từ 
khoảnh khắc nầy sang vô thường kế tiếp, khi không có 
Đức Phật, thì cũng có thể sẽ thấy đặc tánh vô ngã khi 
không có Đức Phật. Phụ chú giải ghi rằng vô thường và 
khổ nếu được giảng dạy khi không có Phật, chúng là vô 
thường giả tao và khô giả tạo, không phải vô thường thật 
sự và khô thật sự mà chúng ta thấy qua sự thực hành 
thiền minh sát. 


?>k+»*x+*% 


48 


HI. Khổ (Dukkha) 


Ngũ uẩn là khổ, vì chúng luôn luôn bị áp chế bởi sự sanh 
và diệt. Đây là một trong ba lý do ghi trong các chú giải. 
Lý do thứ hai, ngũ uân là khổ vì chúng là nền tảng của 
khổ, là hạt giống của khổ. Lý do thứ ba là có ngũ uần là 
có khổ, khi chúng ta là ngũ uẫn chúng ta khô. 


Ta khổ rất nhiều cũng vì ngũ uân. Ta thấy cái gì ta không 
thích thấy, ta khổ. Ta nghe tiếng gì ta không muốn nghe, 
đó là khô. Ta không muôn buôn rầu hay sâu tư, nhưng ta 
bị buôn rầu và sầu tư, ta khổ. Vì ngũ uân, ta phải chịu 
bao nhiêu điều đau khô. 


Nếu không có ngũ uân, thì không có khổ. Nhưng vì ta là 
ngũ uân, sẽ có già, bịnh, và chết, và do đó ta khô. Ta 
chạm trán với tất cả các thứ đau khô nây cũng tại vì ngũ 

uấn. Thế cho nên chúng được gọi là khổ, vì chúng là 
nguồn gốc của khô. Trong ý nghĩa nầy, ngũ uẫn thủ được 
gọi là khô. 


Lý do thứ ba, chúng được gọi là ngũ uấn vì chúng là 
đáng sợ, đáng ghê, đáng kinh. Vì có ngũ uân, ta phải chịu 
đau khổ, cho nên chúng đáng kinh sợ. Vì chúng mang 
đến sự già, đau, chết và những thứ đau khô khác, chúng 
được gọi là khổ, dukkha. Chúng ta cần hành thiền đề thấy 
và hiểu ngũ uân là khổ. Chúng là khổ vì ba lý do: chúng 
bị áp chế liên tục bởi sự sanh và diệt, chúng là mầm 
mống của đau khổ, và chúng đáng ghê sợ. 


Đề bao gồm nhiều nghĩa khác của khổ, hiện nay từ ngữ 
dukkha được dịch là “bât toại nguyện” sát nghĩa hơn là 
49 


khổ. Những gì vô thường là bắt toại nguyện. Ta muốn sự 
vật thường hăng, ta muốn ta thường hăng, ta muốn sống 
mãi mãi, nhưng ta sẽ không toại nguyện những điều ta 
muốn. Vì không có sự thỏa mãn với năm uần, chúng là 
bất toại nguyện. 


Ta cần nên hiểu ba việc: Cái gì là khổ? Đặc tướng của 
khô? Và thây khô, hay quán niệm khô là gì? 


Cái gì là khô? Khi ta nói khô, ta muôn nói đên ngũ uân, 
chúng cũng là vô thường. Ngũ uân nây là vô thường, 
chúng cũng khô. 


Cái gì là đặc tánh, dấu hiệu của khổ? Năm uân, chúng 
bao gồm tất cả mọi vật trên thế gian, bị áp chế liên tục 
bởi sanh diệt. Thế nên đặc tánh của khổ là sự áp chế liên 
tục do sự sanh diệt, liên tiếp không ngừng nghỉ. Không 
một khoảnh khắc nào trong cuộc đời không bị áp chế bởi 
sự sanh diệt. 


Và cái gì là dukkhanupassana, hay quán sát Ì ập đi lập sự 
khổ? Đó là sự quán sát và ghi nhận ngũ uẫn trong khi 
hành thiền minh sát, và thấy tận mắt sự áp chế liên tục 
của sự sanh diệt. Quán niệm khổ là sự hiêu biết hay kiến 
thức có được nhờ quán sát ngũ uẫn. Khi quán sát năm uẫn 
và thấy chúng liên tục bị áp chế bởi sự sanh diệt, khi đạt 
được trí tuệ minh sát, đó là kinh nghiệm riêng của quí vỊ. 


Sự hiểu biết ngũ uân là khô, chỉ có thể đạt được trong khi 
quí vị tích cực hành thiền minh sát. Không có một cách 
nào khác đề thấy sự sanh diệt của ngũ uầấn. Chỉ khi nào 
hành thiền minh sát và quán sát chúng khi chúng sanh 


50 


diệt trong khoảnh khắc hiện tại, thấy sự áp chế liên tục, 
mới công nhận chúng là khô. Sự hiệu biệt nây gọi là 
dukkhanupassana, quán khô, là sự thây thực sự của khô. 


Đại Đức Xá lợi Phất nói rằng một vị tỳ khưu giới hạnh và 
có kiến thức phải cần trọng quán sát năm uân chủ thể của 
sự dính mắc, đề thấy và hiệu chúng là khổ. Nghĩa là vị tỳ 
khưu phải hành thiền minh sát. 


Có hai thứ khổ-- khổ giả tạo và sự khổ thật sự. Sự khổ 
giả tạo không cân có sự hành thiền minh sát mới biết 
được. Khi cắt nhằm ngón tay hay đụng đầu gối vào một 
vật gì và nói rằng đó là khổ. Sự hiểu biết nầy rất giả tạo 
vì không thật sự thấy được đặc tướng của Khổ. Khi kinh 
nghiệm một cảm giác không vui và cho rằng đó là khổ. 
Không cần phải có hành thiền mới biết được nó. 


Cái mà ta quan tâm ở đây là sự khô thật sự, sự hiểu sâu 
rộng của cái khổ thật sự. Chú giải nói rằng chúng ta cần 
phải biết ba việc: (1) Cái gì là khổ? (2) Đặc tướng của 
khổ? (3) Quán niệm khổ hay sự thấy khổ là gì? 


Cái gì là khổ? Trả lời cầu hỏi nây rất dễ-- cũng là năm 
uân. Khi nói khổ, bao gồm ngũ uân và ngũ uân thủ. 


Và cái gì là đặc tướng của khổ? Phải hiểu nghĩa đúng 
của dukkha. Thường nó có nghĩa là khổ, cảm giác không 
vui, nhưng nó có nghĩa sâu hơn. Phải hiểu nghĩa của nó 
theo lời dạy của Đức Phật: “Cái gì vô thường là khổ.” 
Đức Phật không nói rằng những gì khó chịu đựng là khổ, 
hay những øì tương tự như vậy. Ngài nói răng cái gì vô 
thường là khô. 


o1 


Nếu biết những gì vô thường, thì sẽ biết chúng là khổ, 
Thế nên nghĩa của từ ngữ khổ đi sâu hơn nghĩa ngoài bề 
mặt của nó. Để hiểu nó, cần nhớ lời dạy của Đức Phật 
rằng những gì vô thường là khô. Nếu muốn biết cái gì là 
khổ, phải xem chúng là thường hay vô thường. Nếu nó là 
vô thường, nó là khổ. Đừng sợ, phải khắng định rằng đó 
là khô. 


Khi đọc sách, Sư không thỏa mãn khi những tác giả nói 
rằng cái này hay cái kia là đối tượng của khô, hay các 
pháp hữu vi là đối tượng của khổ. Ta phải có can đảm nói 
rằng các pháp hữu vi là khổ, chớ không nói một cách thụ 
động rằng, “cho là đối tượng của khổ,” có nghĩa dưới sự 
kiểm soát của khổ, có khuynh hướng khổ, hay tùy thuộc 
vào khô. Khi thấy cái gì vô thường, nên mạnh dạn nói đó 
là khô. 


Từ ngữ khổ, “suffering” trong tiếng Anh, và dukkha 
trong tiếng Pali, có nhiều nghĩa sâu hơn là nghĩa ở bề 
ngoài . Dukkha nghĩa là khô, cái gì khó chịu đựng, bị áp 
chế. Theo Đức Phật định nghĩa, cái gì vô thường là khô. 
Tại sao nói cái gì vô thường là khổ? Có nhiều khi ta 
thưởng thức những món ăn ngon, giao thiệp với những 
người bạn tốt -chúng ta hưởng thụ được nhiều thứ. Phải 
chăng những thứ này là khổ? Khi thưởng thức món ăn 
ngon, ta có nói rằng, “Ôi, ta đang khổ đây!”?2 Nhưng theo 
Đức Phật, thực sự là ta đang khổ đó. 


Tại sao những sinh hoạt xem như vô hại đó lại là khổ? 
Phải hiệu đặc tướng của khô. Chú giải dạy có ba lý do tại 
sao ngũ uân thủ là khô. Lý do thứ nhứt là nó luôn luôn bị 


o2 


áp chế bởi sự sanh và diệt. Phải nên ghi nhớ, giữ chặt 
trong tâm là sự áp chê bởi sanh và diệt là đặc tướng của 
khổ. 


Nếu muốn biết cái gì là khô hay không khổ, thử xem nó 
có sanh và diệt không. Nếu nó có sanh và diệt, nó phải bị 
áp chế bởi sư sanh và diệt, và sự áp chế này có nghĩa của 
khổ. Cho nên, tất cả năm uân, gồm cả ngũ uân thủ, gọi là 
khô bởi vì chúng luôn luôn bị áp chế bởi sanh và diệt. 
Hãy nhìn xem tắt cả các pháp trên thế gian, và sẽ thấy 
rằng các pháp đều bị áp chế bởi sanh và diệt, và cả sự 
sanh diệt cũng luôn luôn bị áp chế bởi sanh và diệt. 


Thử tìm xem có một khoảnh khắc nào mà không có sự 
sanh và diệt? Thử tìm xem có một giây phút nảo tiền 
trình sanh diệt ngừng sinh hoạt? Ngay giây phút tượng 
hình trong thai bào, thì sự sanh và diệt bắt đầu áp chế, và 
nó tiếp tục trong suốt cuộc đời. Không có một giây phút 
nảo mà được tự do ra khỏi sự sanh và diệt. Luôn luôn có 
sự sanh và diệt. sanh và diệt, sanh và diệt. 


Khi hành thiên, ghi nhận đối tượng khi chúng sanh rồi 
diệt, cái nầy tiếp theo cái kia, có thể cả trăm đề mục. Kế 
đó có cảm tưởng răng tất cả mọi sự việc đều bị áp chế bởi 
sanh và diệt. Sự diệt có nghĩa là hủy hoại, là một thứ áp 
chế. Và sanh là một sự đi trước của diệt. Nó sanh để rồi 
nó diệt, và diệt cũng là một thứ áp chế. 

Sanh và diệt áp chế ngũ uần trong từng khoảnh khắc, nó 
tạo ra một sự áp chế liên tục. Nếu hiểu khổ như thế, ta sẽ 


chấp nhận việc thưởng thức miếng ăn ngon là khô. 
Những gì thụ hưởng là khô, vì không có gì là không khô. 


s) 


Và phải công nhận giáo pháp của Đức Phật dạy rằng ngũ 
uân thủ là khô. 


Khi giảng giải Chân Lý thứ nhứt trong Tứ Diệu Đề, bài 
Pháp đầu tiên, Đức Phật dạy trong phần cuối rằng, ”Ngũ 
uân thủ là khố,”nghĩa là, tất cả mọi sự vật trên thế gian là 
khô. Nếu hiểu có sự áp chế liên tục bởi sanh và diệt, sẽ 
dễ dàng chấp nhận sự thật của lời giảng dạy của Đức 
Phật. 


Nếu không hiểu như vậy, có thê biện bác về giáo lý của 
Đức Phật, và nói về vài thứ hạnh phúc, hưởng thụ, vân 
vân...Nhưng Sư muốn quí vị hiểu và ghi nhớ trong tâm 
rằng-nghĩa của khô dukkha là sự liên tục áp chế bởi sanh 
và diệt. 


Bây giờ chúng ta hãy trở sang một sự hiểu biết khác của 
ngũ uấn thủ, theo mười một phương thức ghi chép trong 
kinh Giới Hạnh. Đại Đức Xá Lợi Phất nói rằng một vị tỳ 
khưu giới hạnh và có kiến thức phải chú tâm quán sát 
ngũ uấn thủ thấy chúng là vô thường. Kế đó phải thấy 
chúng là khổ, cũng như vị nây đã học và hiểu như thế. 
Bây giờ vị này phải thấy chúng là bịnh 


Một vị tỳ khưu giới hạnh và có kiến thức phải thấy ngũ 
uấn thủ là bịnh kinh niên. Một người có bịnh kinh niên 
như bịnh tiêu đường, suyễn, hay cao huyết áp, thì không 
có tự do. Họ không thể ăn những thứ gì họ thích, nhưng 
phải uống thuốc và kiêng cử các thức ăn có thê làm tình 
trạng thêm nặng. Họ phải luôn luôn cần thận. Bịnh trạng 
nầy có thê tăng và có thể giảm, nhưng họ không bao giờ 
làm chủ hay kiểm soát. Dù họ cần thân được đến đâu, căn 


S4 


bịnh vân là căn bịnh. Dù cò sự săn sóc và lo lăng, căn 
bịnh nây sẽ không bao giờ chữa khỏi. 


Cùng thế ấy, tuy tìm thấy nhược điểm của ngũ uẩn, ta 
vẫn phải có chúng và phải chăm sóc chúng. Phải kiêng 
cữ những thức ăn không thích hợp với cơ thể, phải tránh 
cư ngụ những nơi có khí hậu không hợp với cơ thể, và 
phải chăm sóc trông chừng hăng loạt những thứ khác, 
cũng vì ngũ uân. Cho nên các uấn này được xem như là 
một thứ bịnh kinh niên. 


Vị tỳ khưu giới hạnh và có kiến thức cũng phải xem ngũ 
uân thủ như một ung nhọt hay một vết đau nhức nhối. 
Khi có một ung nhọt hay một vết đau nhức chảy máu mủ 
và gây ra sự đau đớn khủng khiếp, ta phải chăm sóc nó 
với thuốc men. Ngũ uân cũng như một ung nhọt. Có 
nhiều thứ ghê tởm từ từ chảy ra, như tham lam, sân hận, 
ảo tưởng, ngã mạn, và ganh tị. Chúng chảy ra qua mắt, 
tai, mũi, lưởi, thân và tâm. Chúng luôn luôn chảy ra. Khi 
ta thấy một vật gì đẹp, cái gì chảy ra từ đôi mắt của ta? 
Đó là tham ái hay dính mắc. Và nếu ta thấy một vật gì ta 
không thích, sân hận chảy ra qua đôi mắt của ta. Vì 
những thứ này luôn luôn chảy ra từ ngũ uẩn, chúng giống 
như là ung nhọt hay vết đau nhức nhi. 


Vị tỳ khưu phải thấy ngũ uẫn thủ như tên nhọn. Khi mũi 
tên bén nhọn đâm xuyên qua thân thể, nó gây ra một sự 
đau đớn khủng khiếp mỗi khi quí vị đụng vào chỗ bị 
thương. Cùng thế ấy ngũ uân cho ta một thứ đau khô 
khác. Vì có mắt, ta khổ về những thứ mà ta không muốn 
thấy. Vì có tai, ta khổ về những tiếng mà ta không muốn 
nghe. Chúng giống như mũi tên nhọn dính trong da thịt, 


So) 


mỗi khi mũi tên nhọn câm vào da thịt rôi thì không thê dễ 
dàng rút nó ra. Như thê ngũ uân được xem như mũi tên 
nhọn gây đau khô, và ngũ uân thủ được col là khô. 


Ngũ uần cũng được xem như là bất thiện nghiệp 
“akusala.” Gốc của từ ngữ akusala trong tiếng Pali là 
agha, và trong một chú giải nó có nghĩa là dukkha khổ. 
Nếu ta đối chiếu chữ này với nghĩa dukkha khổ, nó sẽ có 
nghĩa là “khô.” Nhưng trong Thanh Tịnh Đạo lại giải 
nghĩa cách khác. Chữ agha có nghĩa là bị chê trách, đáng 
khiến trách, bất thiện nghiệp bị chê trách bởi các bực cao 
thượng, và nó cho quả đau khổ. Ngũ uân đáng bị chê 
trách vì chúng gây đau khổ và gây nghiệp bất thiện, nên 
chúng được coi như là bất thiện nghiệp. 


Chúng cũng được xem như bịnh hoạn, ở đây có nghĩa là 
đau ôm bắt thường như cảm, ăn không tiêu, tiêu chảy hay 
thương hàn. Khi bịnh vài ngày, và không thể ăn uống hay 
làm những việc mà mình thích, sẽ rất khô sở vì sự bịnh 
hoạn nây. Tuy đó chỉ là những sự đau ô ốm bắt thường, nó 
cũng làm cho đau khổ. Củng thế ấy, ngũ uẫn cũng giông 
như những cơn bịnh bất thường. Vì chúng ta do ngũ uân 
cầu tạo, ta không thê làm những gì mà ta muốn. Ta phải 
chăm sóc chúng, bảo vệ chúng, và tránh những gì không 
thích hợp với chúng. Cho nên vị tỳ khưu được dạy rằng 
phải thấy ngũ uâẫn thủ là đau khổ hay những cơn bịnh 
hoạn bắt thường. 


Chúng ta đã học qua bảy trạng thái của ngũ uấn: là vô 
thường, là khô, là bịnh, là ung nhọt, là tên nhọn, là đau 
đớn, là cơn bịnh. Tất cả đây là bảy phương diện của khổ. 
Thế nên ngũ uân có thể xem như là khổ hay trong lãnh 


56 


vực của bảy phương diện riêng biệt trên. Thấy chúng là 
bịnh, là ung nhọt, vân, vân... là thây trạng thái khô của 
ngũ uân. 


Trạng thái kế tiếp của ngũ uân là “người ngoại quốc,” 
một người lạ vì không phải dưới quyền hành của ta. 
Trạng thái người ngoại quốc thuộc về vô ngã, anatta, và 
bây giờ chúng ta nói đến trạng thái vô ngã của các pháp. 


Vô ngã là một sắc thái đặc biệt của giáo pháp của Phật 
Pháp. Nó là một giáo lý rất khó hiểu, thường bị hiểu lầm, 
và thường bị qua nhiều cách diễn đạt sai lạc. Đức Phật ra 
đời trong một thời điểm mà con người tin răng có sự hiện 
hữu của một thực thể gọi là atta trong tiếng Pali, atman 
trong tiếng Sanskrit, và tiếng Việt dịch là Ngã. Hầu hết 
những tín ngưỡng khác đều tin vào một thứ atta ngã hay 
một thứ tương tự như vậy. Nhưng khi Đức Phật thành 
đạo, Ngài giảng dạy là không cò atta ngã. Chỉ có năm 
uân, và năm uấn nầy không phải là atta ngã. 


Đề hiểu thuyết vô ngã, chúng ta trước nhứt nên hiểu về 
atta, mà ở thời kỳ của Đức Phật, được nhìn dưới nhiều 
khía cạnh khác nhau—một vị chủ nhân, một chúng sanh 
sống vĩnh viễn, một người tích cực, và như một người 
kinh nghiệm hoàn toàn cả sự vui và sự khô. Theo những 
quan niệm trên, có một thực thể được gọi là atta ngã hiện 
diện trong con người và cái atta ngã nây là ông chủ. Nó 
là chủ của chính nó và nó là chủ của thân xác con người. 


Có nhiêu người nghĩ răng họ là chủ nhân ông của chính 
họ. Họ muôn làm gì thì làm, muôn nói gì thì nói, muôn 
ăn gì thì ăn, và muôn đi đâu thì đi. Nêu nghĩ răng họ là 


5Z 


chủ nhân ông của họ, họ thử hành thiền trong năm phút 
và xem họ có thê giữ tâm trên đối tượng không. Kế đó họ 
sẽ thấy nếu họ thực sự là chủ nhân ông của họ.tâm của họ 
phóng đi lang thang thường xuyên, không ở một nơi mà 
ông chủ của nó muôn nó ở. Đối diện với ngũ uẫn, mới 
thấy sự bất lực trong mỗi chúng ta. 


Tuy tưởng là ta có thể nghĩ bất cứ gì ta muốn nghĩ, 
nhưng nếu thử đề tâm trên một đề mục, ta mới nhận thấy 
rằng ta không làm chủ được ta. Ta bó tay chịu dưới sự 
thương hại của tâm chúng ta. Thật vậy ý niệm về vô ngã 
tự nó hiển bày cho ta thấy khi ta hành thiền. Sau đó ta 
mới biết chắc chắn răng ta không là chủ của ta. Thực ra, 
không có øì là chủ của thân cả. 


Cũng có người nghĩ rằng có một thực thể gọi là ngã nằm 
trong thân. Nó vào thân ta ngay khi ta đầu thai vào bụng 
mẹ hay là vào lúc ta được sanh ra, và nó sống mãi trong 
thân trong suốt cuộc đời. Khi ta chết, nó xuất ra khỏi 
thân, và nhập vào một thân xác mới. Nó tiếp tục mãi như 
thế và không bao giờ chết. Đó là một đức tin về ngã atta 
mà nhiều người tin trong thời kỳ của Đức Phật. 


Có phải thực sự ta thoát ra được quan niệm trên không? 
Chính có nhiều Phật tử mà còn tin như thế. Họ nói rằng 
có một linh hồn hay atta, ngã, và khi ta chết, nó sẽ lìa 
khỏi thân qua cửa miệng, hay qua lỗ mũi. Đó là sự tin nơi 
atta ngã là một thực thê ngụ bên trong ta vĩnh viễn. 

“Vĩnh viễn” ở đây có nghĩa là nó đi từ thân nầy sang thân 
khác, và nó tiếp tục như vậy không bao giờ thay đổi. Nó 
thường tồn, và nó đi từ đời nầy sang đời khác, từ thân 
nầy sang thân khác. 


S8 


Chỉ có thân xác phần vật chất mới hư hoại và chết. Sự 
tin tưởng nầy được so sánh với việc mặc quần áo mới. 
Khi quần áo cũ và dơ bắn, thì người ta vứt nó đi và thay 
quần áo mới. Cùng thế ấy, cái ngã nằm trong thân nây, và 
khi thân nây trở nên già và chết, thì cái ngã sẽ chuyên 
sang một thân mới khác, vân, vân... 


Sự tin tưởng nây có thể tạo nhiều hậu quả rất tai hại. 
Trong một quyên sách ngoại đạo, có dạy rằng cái ngã aftta 
không bao giờ bị giết chết. Cho nên nếu ta phải giết một 
người, ta chỉ giết cái xác thân vật chất của người đó, chớ 
không phải giết chết cái ngã atta của người đó. Nếu tin 
như thê thì sẽ được quyền sát sanh nếu cần phải sát sanh. 
Thí dụ như quí vị ở trong trận chiến, dù không muốn ta 
cứ phải giết hại. Người tin vào thuyết ngã atta sẽ nghĩ 
rằng, “Hãy tiến lên và chém giết quân thù--đó là nhiệm 
vụ của chiến sĩ là giết quân thù. Tuy giết họ, ta không 
giết cái ngã atta của họ. Cái ngã này sẽ không bao giơ bị 
giết chết.” Lối suy nghĩ nầy có hậu quả vô cùng khủng 
khiếp, nếu nó đi quá xa. 


Cũng có người tin rằng có một cái ngã atta, và cái ngã 
nây chủ động tất cả mọi hành vi của ta làm. Khi làm một 
việc gì, đó không phải chính ta làm cái việc đó, mà là cái 
ngã làm. Tất cả những øì ta làm, đó chính là sự hành 
động của atta. Đây là một quan niệm của ngã atta. Có 
một quan niệm khác về ngã atta, đó là cái ngã atta kinh 
nghiệm, hưởng thụ hay đau khổ. Khi ta hưởng thụ một 
việc gì, đó không phải ta hưởng thụ, nhưng đó chính là 
cái ngã hưởng thụ, và khi ta đau khô, đó chính là cái ngã 
đau khổ. Khi ta kinh nghiệm một việc gì, chính cái ngã 


Sk) 


kinh nghiệm, chớ không phải ta kinh nghiệm. Những aI 
tin như vậy, thì cái ngã sẽ rât thật đôi với họ. 


Đức Phật bác bỏ tất cả những lý thuyết trên, và trong bài 
pháp thứ hai và những bài kinh sau đó, Ngài dạy răng sắc 
uân, không phải cái ngã, thức uấn, chớ không phải là ngã, 
vân, vân... Đức Phật hiểu Tõ chân lý về vô ngã anatta 
Ngài bác bỏ quan niệm về một thực thể thường tồn, quan 
niệm về một cái ngã atta. Điều quan trọng là ta phải thấy 
đặc tánh vô ngã của ngũ uầẫn thủ và của tâm và thân. Để 
thấy rõ đặc tướng vô ngã của các pháp, cần phải hành 
thiền minh sát. Chỉ có qua thiền minh sát mới thấy răng 
sắc uấn và những tập hợp khác hay năm uẫn không phải 
là ta, không phải là tự ngã, không có ngã atta trong sắc 
uấn hay trong ngũ uẫn. 


Một đêm nọ khi Sư hướng dân khóa tu học ở Florida, Sư 
giảng về vô ngã, và trong. buổi trình pháp hôm sau, một 
nữ thiền sinh trình pháp răng cô mắt ngủ trong đêm đó, vì 
cô rất buồn Sư. Cô nói răng cô tin có ngã, nên khi nghe 
Sư giảng rằng không có ngã, cô tức giận vô củng. 


Sư mới nói với thiền sinh ấy rằng, “Tôi là một nhà sư. 
Khi tôi giảng pháp tôi nói rằng, theo giáo lý của Đức 
Phật, thì không có một cái ngã atta. Đừng tin lời giảng 
của tôi, đừng vội tin lời giảng của Đức Phật. Nhưng lần 
sau khi cô hành thiền, cô thử cố găng đi tìm cái ngã đi. 
Nếu cô tìm ra nó, cất giữ nó, và như thế là Đức Phật nói 
sai. Và nếu cô không tìm ra nó, thì cô cứ việc muốn làm 
øì thì làm.” Nhưng cô ta không trả lời trong những ngày 
kế tiếp, cho nên Sư không biết là cô ta có tìm ra cái ngã 
chưa. 


60 


Khi hành thiền minh sát, nên quán sát tâm, thân, suy 
nghĩ, cảm giác, hơi thở, chuyên động ở bụng, vân 
vân...Khi sự định tâm, sự hiểu biết trở nên thuần thục 
chin mùi, sẽ bắt đầu thấy đối tượng, tâm và thân, hay 
năm uân rõ ràng. Khi thấy rõ ràng, sẽ biết chúng là gì, và 
sẽ thấy chúng sanh và diệt. Thấy ở mỗi khoảnh khắc, có 
một đối tượng được ghi nhận, và tâm ghi nhận. 


Chỉ thấy có hai việc xảy ra ở mỗi khoảnh khắc trong khi 
hành thiền. Khi chánh niệm hơi thở, thì chỉ có hơi thở và 
sự chú tâm. Chỉ có hai cái đó thôi. Không có một cái gì 
dưới hình thức của một người để quản trị sự niệm hơi 
thở. Trong giây phút ấy chỉ có hơi thở và sự niệm hơi 
thở, ngoài ra không có gì khác hơn cả. Chúng ta không 
thấy có cái ngã ở đó. 


Chỉ khi nào thấy qua thiền minh sát Tăng không có cái 
ngã, không có cái thực thê thường tồn trong sự thấy, sự 
nghe vân, vân...mới thấy đúng đặc tướng của vô ngã. 
Đặc tướng của vô ngã chỉ có thể được thấy qua sự thực 
hành thiền minh sát mà thôi. Khi hành thiền, sẽ thấy răng 
không có ông chủ, không có tớ thường tồn, không có cái 
gì gọi là người hành động hay người đang kinh nghiệm. 


Chỉ có sự kinh nghiệm, chỉ có sự hành động; không có 
người hành động, và cũng không có người kinh nghiệm. 
Ở mỗi khoảnh khắc của sự kinh nghiệm, không có người, 
không có cá nhân, không có ngã trong đó, chỉ có sự hành 
động, chỉ có sự kinh nghiệm của sự hành động. Cho nên 
qua thiền minh sát, sẽ thấy đặc tướng của trạng thái vô 
ngã của các pháp. 


61 


Có một đặc tướng khác của vô ngã—là không chịu dưới 
uy quyền hay kiểm soát của ai cả. Khi thấy tâm và thân 
sanh và diệt, sanh và diệt, sẽ biết rằng không thể nào can 
thiệp vào tiến trình đó. Không thể bảo: “Ê, chờ một chút. 
Ngừng phát sanh, ngưng biến mắt, ngươi không thể làm 
như thế được.” Không có thâm quyên đối với chúng. Đó 
là sự hoàn toàn bắt lực. 


Thần và tâm sanh và diệt theo luật thiên nhiên, và theo ý 
chí tự do của chúng, và không theo ý chí riêng. Đây cũng 
là một đặc tánh của vô ngã, không có quyên trên một tiền 
trình mà chính nó không dễ bị ảnh hưởng. Đề hiểu rõ đặc 
tướng của vô ngã ta cần biết ba việc: Vô ngã là gì? Đặc 
tướng của vô ngã là gì? Và quán niệm vô ngã là gì? 
anattanupassana?. 


Cái gì là vô ngã? Cũng là năm uẩn. Năm uấn là vô ngã, 
và cũng trong năm uân nây không có cái ta. Khi thấy chữ 
anatta ngã, nên cân thận. Có khi nó được dịch ra “không 
có ngã..” Ta cũng nói rằng sắc uân không có ngã. Như 
vậy có nghĩa là có một cái ngã nào đó, nhưng sắc uấn thì 
không có ngã. Anatta thực sự có nghĩa là vô ngã, cho nên 
nó ngược lại với sắc uấn là ngã. Khi ta nói sắc uân là vô 
ngã, ta nói rằng sắc uân không ngã, không phải linh hỗn, 
không phải ta. 


Anatta, vô ngã có nhiều khi được dịch là “không có linh 
hồn.”Sư không được thỏa mãn lắm với cách dịch đó. 
Nếu nói rằng năm uấn không có linh hồn, thì người ta sẽ 
nghĩ rằng năm uân không có linh hồn, nhưng có một linh 
hôn ở đâu đó ngoải năm uẫn. 


62 


Từ ngữ anatta từ chữ na, nghĩa là “không” và atta, nghĩa 
à “ngã”, cho nên anatta nghĩa là “vô ngã”. Nó cũng có 
nghĩa là “không có ngã,” và khi ta giảng giải nghĩa rộng 

nó còn có nghĩa là ta không có quyền lực gì trên nó. 


Nó cũng có nghĩa rằng năm uân không CÓ cốt lõi. Có 
nhiều cây không có lõi cây, những thứ gỗ cây, nhưng sắc 
uân, vân, vân...không có cái lõi có thể sống suốt đời, và 
thường tôn. 


Cho nên chữ anatta, vô ngã, có ba nghĩa—không có ta, 
không dưới uy quyền của ai, và không có cốt lõi (thực 
chất.) Nó không là ta, vì atta có nghĩa là uy quyên, và cốt 
lõi. Cho nên khi ta nói anatta vô ngã, ta muôn nói một 
trong ba nghĩa trên: không có ta, ta không có uy quyền 
gì trên nó, hay nó không có cót lõi. Đây là đặc tướng của 
vô ngã. Sự thật là ta không có quyền hành gì trên nó cả, 
chứng tỏ nó là vô ngã. Như vậy cái gì là vô ngã? Năm 
uân là vô ngã. Cái gì là dấu hiệu của vô ngã? Đó là 
không có uy quyền gì trên nó, và không có cốt lõi (thực 
chất.) 


Hiểu biết năm uân là vô ngã do sự quán sát ngũ uấn, hay 
trong khi quán sát ngũ uân, đó gọi là quán niệm ngũ uân, 
thấy liên tục hay quán sát liên tục vô ngã. Niết Bàn cũng 
vô ngã vì nó không có ngã. Nhưng Niết Bàn không được 
nói đến trong bài pháp này hay trong Thanh Tịnh Đạo, vì 
nội dung bài giảng ở đây là thiển minh sát. Khi ta nói về 
thiền minh sát ta không bao gồm Niết Bàn, bởi vì đó 
không phải là đề mục của thiền minh sát. Chỉ có ngũ uân 
mới là đề mục hay đối tượng của thiền minh sát. 


63 


Khi hành thiên minh sát, lây ngũ uấn thủ là đề mục thiền, 
nhưng không lấy Niết Bàn làm đề mục. Mục đích của 
thiền minh sát là để thấy ba đặc tánh. Niết Bàn không có 
những đặc tánh đó. Dù có thê quán sát Niết Bàn, sẽ 
không bao giờ thấy sự vô thường của Niết Bàn hay sự 
khổ của Niết Bàn. 


Niết Bàn là vô ngã. Phải hiểu rõ như vậy. Khi nói về thiền 
minh sát, ta đang trong lãnh vực của thiền minh sát, ta để 
Niết bàn qua một bên, vì Niết Bàn không thể làm đề mục 
của thiền minh sát. Nhưng nếu ta nói tổng quát thế nào là 
vô ngã anatta, thì ta có th ê nói về năm uân và Niết bàn. 


Đặc tánh vô thường, khổ, và vô ngã được gọi là những 
đặc tánh chung của các pháp có điều kiện vì chúng được 
tìm thấy trong các pháp có điều kiện. Nghĩa là trong tất 
cả các uân, trong thân và tâm. Điều quan trọng là phải 
thấy ba đặc tánh nây, vì nếu không thấy chúng, sẽ không 
thể nảo tiễn bộ trong sự thực hành thiền minh sát, và 
không thê đạt được tầng giác ngộ. 


Đề thấy ba đặc tánh trên, không có phương pháp nảo hơn 
là hành thiền minh sát hay thiền Tứ Niệm Xứ. Phải cần 
biết cái gì che lắp những đặc tánh nầy, tại sao những ai 
không hành thiền sẽ không thê thấy chúng, và làm thế 
nào đề cho những sự che lấp đó được vở tung ra. Cần 
biết kết quả gì có được do sự hiểu biết hay thấy năm uẫn 
là vô thường, khô và vô ngã. 


›t *% % % 


G4 


IV. Ba đặc tướng 


Ta đã học qua căn bản về vô thường, khổ, và vô ngã. 
Nhưng sự thật thấy những đặc tướng này không phải dễ, 
vì chúng bị che lấp bởi các chướng ngại. Thanh Tịnh 
Đạo nêu rõ những chướng ngại đó, và giảng nghĩa làm 
cách nào để xé tan màn che lấp đó. 


Theo Thanh Tịnh Đạo, vô thường bị che lấp bởi sự liên 
tục. Ý niệm liên tục có mặt vì ta không chú tâm quán sát 
sự sanh và diệt. Ở đây có hai yếu tố: sự liên tục và sự 
không thấy được sanh diệt của các uân, hay thân và tâm. 
Liên tục là gì? Thật ra, không có gì là liên tục; vì liên tục 
không hiện hữu. Nó chỉ là một ý niệm, một ý niệm cho 
rằng mọi vật liên tục. Và chính ý niệm nây che lấp đặc 
tánh của vô thường. 


Ta hãy lấy vài thí dụ. Ở xa khi thấy vật gì giống như sợi 
dây hay một hàng dài, ta nghĩ rằng đó là sợi dây dài hay 
một vật cứng chắc. Nhưng khi đến gần mới thấy đó 
không phải là một hàng dài liên tục. Thật ra, nó là một 
đội binh của kiến, con nây nối theo con kia. Khi thấy 
chúng chỉ là những con kiến, ta mất đi ý tưởng đó là một 
lăn dài liên tục. 


Cái nào đúng? Cái nào là sự thật-một hàng liên tục, hay 
chỉ là những con kiến? Khi thấy một dây dài của những 
con kiến từ đàng xa, nhưng thật ra đó không phải là một 
lăn dài. Sự thật đó là những con kiến, chớ không phải sợi 
dây. Vậy mà ta nghĩ rằng đó là sợi dây của những con 
kiến. Tại sao ta nghĩ đó là sợi dây, một sự liên tục? Tại 
sao ta không thấy đó là sự hợp lại của những phân riêng 
65 


biệt hay những vật nhỏ riêng biệt? Vì ta không thấy 
những vật riêng biệt, ta không thây chúng sanh và diệt. 


Giả thử có sự bắt đầu của một con kiến, và phần cuối 
cùng của nó lại được nối theo bởi cái bắt đầu của con 
kiến khác. Và cái cuối cùng của con kiến thứ hai được 
nối theo bởi cái bắt đầu của con kiến khác, và cái cuối 
cùng của con kiến thứ ba được nối theo bởi cái bắt đầu 
của con kiên khác, vân vân...Chính giữa những con kiến 
nầy có một khoảng trồng; chúng nó không dính liền với 
nhau như một toàn khối chặc cứng. Nhưng ở đàng xa 
những khoảng trống này hay những khoảng nhỏ giữa 
những con kiến không thê thấy được và làm cho ta nghĩ 
rằng ta đã thấy một lằn dài liên tục của những con kiến. 
Tuy nhiên, thực sự không có một lăn kiến nào. Đó chỉ là 
những con kiến, bò nối tiếp theo nhau. 


Khi không thấy thân và tâm, hay những phần của thân và 
tâm, riêng biệt với nhau sanh và diệt, có thê cho rằng 
chúng trôi chảy liên tục. Tuy đã đọc kinh sách hay được 
nghe giảng răng chúng không có liên tục được hợp bởi 
những phân tử nhỏ riêng biệt, nếu không hành thiên và 
không thực sự thấy được sự sanh và diệt, nên vẫn nghĩ 
chúng là một sự liên tục. 


Ta có nghĩ rằng cái xác thân ngày hôm nay là một tiến 
trình liên tục của chính cái thân ngày hôm qua, hay là 
cũng cùng cái thân ngày hôm nay mà đã có ngày hôm 
qua? Hay là một cái thân khác? Ở mỗi khoảnh khắc thời 
gian nguyên tử vật chất không ngừng sanh và diệt. nhưng 
ta không thấy chúng sanh diệt. Chỉ khi ta hành thiền 
minh sát ta mới có thể thấy chúng sanh diệt. Khi thấy 


66 


những nguyên tử vật chất sanh và diệt, tiếp theo nguyên 
tử khác sanh và diệt, vân vân...khi đó mới có thể gạt bỏ 
được ý niệm của sự liên tục. Sẽ ý thức rằng không có một 
hiện tượng nào liên tục cả, mà chỉ có những phần tử nhỏ 
sanh và diệt, cái nầy tiếp theo cái kia. 


Cùng thế đó với cái tâm.Ta nghĩ rằng có cùng một cái 
tâm mười năm về trước, tháng trước hay hôm qua? 
Nhưng qua thiên minh sát ta thấy rằng có một cái tâm 
mới ở trong mỗi khoảnh khắc. Ở mỗi giây phút, có một 

cái tâm hay một cái thức khác. Rồi cái thức nây diệt, và 
tiếp theo bởi một loại thức khác, rồi nó lại diệt và tiếp 
theo bởi một loại thức khác, vân vân... Khi thấy chúng 
như những khoảnh khắc riêng biệt biến mắt từ cái một, 
mới có thê cắt đứt được cái ý niệm liên tục của chúng. 
Mỗi khi ý niệm liên tục được cắt đứt, sẽ không còn ý 
niệm liên tục nữa, và khi đó đặc tánh vô thường sẽ trở 
nên rõ rệt. 


Hãy lây thí dụ tờ giấy nầy. Ta dùng viết mực trên miếng 
giây nây vì nó cứng và chặc? Ta dùng nó để viết và gói 
các đỗ vật vì ta cho nó là cứng chắc. Tất cả chúng ta đều 
nghĩ như vậy. Nhưng nếu nhìn miếng giấy nây dưới một 
kính hiển vi cực mạnh, sẽ thấy những gì? Thấy đó là một 
mặt phẳng có nhiều khoảng trồng hơn là một mặt bằng 
phẳng cứng chắc. Như thế cái nào là đúng, một miệng, 
giầy cứng chắc hay là một vật gì đầy những khoảng trống 
rỗng? 


Chúng ta nói rằng thấy là tin. Thây cái gì? Có phải ta 
thấy một miếng giấy? Nhưng nếu ta đặt miếng giấy dưới 
một cái kính hiển vi cực mạnh có thể phóng đại chừng 


G7 


hai ngàn lần, ta thấy Tăng ý niệm đó là sai. Phải thấy nó 
là một cái gì với nhiều khoảng trồng. Cho nên có khi thấy 
không nên tin—vì thấy hay lầm lẫn. Ta cần một cái kính 
hiển vi cực mạnh để có thê thấy sự thật về miếng giấy 
nây. Nó không còn là một miêng giấy trơn tru, liên tục 
nhãn trơn. Nó là một vật đầy dẫy những lỗ trống rỗng. 


Ta có thê nghĩ đến sự hợp lại của thân và tâm, của năm 
uân, như một khối dính liền liên tục. Ở đây, không có cái 
kính hiển vi nảo mà giúp ta thấy được cả. Nhưng nhờ 
hành thiền minh sát, ta có thể thấy thân và tâm là những 
thực thể sanh và diệt. Thấy chúng sanh và diệt ở môi 
khoảnh khắc, nên mới có thê cắt đứt ý niệm liên tục. 


Thiền Minh Sát là một thứ kính hiển vi cực mạnh ta dùng 
để khám phá ra đặc tánh của vô thường. Cũng như kính 
hiển vi dùng để thấy sự thật của miếng giấy, chúng ta cần 
minh sát để hiểu sự thật của thân và tâm, của năm uân, và 
đề thấy đặc tánh vô thường. 


Trong một phụ chú giải có nói rằng người nào thấy sự 
sanh và diệt thực sự sẽ không thấy trạng thái liên tục dính 
liền của các pháp, mà chỉ thấy trạng thái rời rạc như 
những mũi tên nhọn bằng sắt. Chúng giỗng như những 
cây tên sắt, riêng biệt từng cái một. Đối với một người 
hành thiền minh sát thấy sự sanh và diệt của các uần, thì 
trạng thái tâm và vật chất không còn thể hiện dính liền 
nhau, mà chỉ thấy chúng riêng biệt và không dính liền 
nhau. 


Khi thấy được sự riêng biỆt của các pháp thấy chúng 
không liên tục dính liền nhau mà chỉ gồm có nhiều phần 


68 


riêng biệt, sẽ hiểu rằng các pháp không ngừng sanh và 
diệt là vô thường. Khi nào ta còn nghĩ rằng chúng liên 
tục như một khối, thì sẽ không bao giờ thấy được đặc 
tánh vô thường của chúng. 


Ý niệm liên tục phải được dứt bỏ nếu thiền sinh muốn 
thấy đặc tánh vô thường của các uấn. Để gạt bỏ ý niệm 
liên tục, cần phải quán sát các pháp, cần phải thấy các 
uấn sanh và diệt. Khi thấy được sự sanh và diệt của các 
uấn, thì mới có thê tự gạt bỏ ý niệm liên tục. Khi ý niệm 
này bị bẻ gãy, thì đặc tánh của vô thường được hiển bày 
TỐ rệt. 


Theo Thanh Tịnh Đạo, đặc tánh thứ hai, đặc tánh khổ, 
không hiển bày rõ ràng, vì khi sự áp chế liên tục không 
được quán sát, nó bị che lấp bởi oal nghi. Nếu ngồi một 
lúc lâu, sẽ thấy đau nhức ở chỗ nảo đó trong thân thể. 
Trong hoàn cảnh bình thường khi không hành thiền, khi 
vừa có sự đau nhức thì liền thay đổi qua tư thế thoải mái 
hơn. Nhưng sự đau nhức nây cũng lại đến với tư thế đó, 
ta lại đôi qua một oai nghi khác cho đến khi sự đau nhức 
lại xảy ra ở oai nghi khác đó. Sự cỗ gắng trốn tránh đau 
nhức cứ tiếp tục mãi. 


Sự đau nhức được tạm thời mất khi thay đối oai nghi, coi 
như nó che lấp được trạng thái của khổ. Vì cứ tiếp tục 
thay đổi tư thế, ta không kinh nghiệm cơ thê luôn luôn 
khổ. Ta không ngồi lâu đủ để nhận thấy rằng cái đau 
nhức hay tê cứng trong cơ thê luôn luôn có mặt. Ta chỉ 
chú tâm khi nào ta ngồi và niệm khi hành thiền. Sự thay 
đổi oai nghi làm che lắp trạng thái khổ của thân. 


69 


Là thiền sinh, sau khi ngồi một giờ đồng hồ không thay 
đổi tư thế, chắc chắn sẽ cảm thấy đau nhức ở nơi nào đó 
trong cơ thê, thấy khổ đến chừng nào. Thanh Tịnh Đạo 
nói răng đau nhức bị che lấp bởi sự thay đổi oai nghi, có 
nghĩa là cái đau nhức được che lấp bởi oai nghi mới thay 
thế oai nghi cũ làm cái đau nhức của tư thế ngồi trước đó 
giảm mất. Thanh Tịnh Đạo có nói tiếp, “Do quán sát sự 
áp chế liên tục trên các oai nghi thì đặc tánh của khô trở 
nên hiễn nhiên trong trạng thái thực của nó.” 


Ở đây thiền sinh thấy được sự sanh và diệt. Trước hết 
thiền sinh hiểu biết đặc tánh vô thường. Kế đó, quán sự 
sanh và diệt, thiền sinh thấy rằng sự sanh và diệt là một 
sự áp chế liên tục không ngừng nghỉ. Khi quán sát sự áp 
chế liên tục gây ra bởi sự sanh và diệt, thì sự thay đôi oai 
nghi không còn che lắp trạng thái khổ nữa, lúc đó sự khô 
sẽ trở nên hiển nhiên. 


Một người thay đổi tư thế cho được thoải mái hơn, vì biết 
rằng nhờ đó đau nhức sẽ tạm thời giảm mất, và nếu 
không thay đi tư thế, anh ta sẽ khổ. Như vậy người ấy 
biết rằng sự đau nhức ở một oai nghi chỉ được thay thế 
bởi một oai nghi khác. Nhưng nếu anh ta không thay thế 
một oai nghi khác thì trạng thái của khô sẽ được phơi 
bày. Cho nên không đổi tư thế mà vẫn tiếp tục ngồi thiền, 
sẽ thấy đặc tánh khổ của các pháp, sự áp chế không 
ngừng nghỉ của sanh và diệt. 


Sự khổ bị che lấp bởi oai nghi, chỉ áp dụng cho thân mà 
thôi. Vậy còn những trạng thái tâm thì sao? Chỉ thấy khổ 
ở thân không đủ. Điều quan trọng là ta thấy được khổ ở 
các trạng thái tâm. Ở đây oai nghi không thê che lấp khô 


70 


vì oai nghĩ không ăn thua gì với các trạng thái tâm. 
Thanh Tịnh Đạo không có dê cập gì đên lãnh vực nây. 


Cho nên về các trạng thái tâm, Sư nghĩ rằng sự không 
thấy được sanh và diệt của danh và sắc làm che lấp đặc 
tánh khô. Chỉ khi nào thấy sanh và diệt ta mới thấy trạng 
thái khổ. Cho nên không thấy được sanh và diệt làm che 
lấp đặc tánh thứ hai, là khổ. 


Nói về tâm sở, chỉ khi nào thấy sự sanh và diệt, mới có 
thê thấy đặc tánh khổ của tâm sở. Cho nên trong khi hành 
thiền, cố găng chánh niệm trên tâm suy nghĩ. Khi một sự 
suy nghĩ đến, quán sát nó. Kế đó nó sẽ biến mất chung 
với sự niệm và được thay thế bởi một sự suy nghĩ khác 
và sự niệm. Tâm sở và chánh niệm về những tâm sở đó 
đến từng cái một, sanh và diệt, sanh và diệt. 


Khi thấy rõ hằng trăm các pháp sanh và diệt như thế, ta 
không thể không hiểu rằng chúng bị tắn công tới tấp và bị 
áp, chế không ngừng nghỉ bởi sự sanh và diệt. Và chỉ khi 
hiểu khổ trong nghĩa luôn luôn bị áp chế bởi sự sanh và 
diệt, ta mới có thể hiểu ngũ uấn thủ là khô. 


Đặc tánh thứ ba của vô ngã, anatta, không được hiển 
nhiên phô bày vì nó bị che lấp bởi cái toàn khối dính 
chặc (compactness), nêu ta không cô gắng quán sát 
những phân tử riêng biệt của chúng. Đây cũng do một ý 
niệm, một ý niệm của sự toàn khối cứng chắc 
(compactness.) Trên thực tế không có sự cứng chặc toàn 
khối. Nhưng ta luôn nhìn thấy mọi sự vật là chặc chẽ, là 
rắn chắc dính liền. 


Z1 


Thậm chí ta nghĩ răng tâm cũng là một vật rắn chắc. Ta 
cho răng có cùng một cái tâm vài phút trước đây, một 
tuần trước đây, hay một tháng trước đây. Tuy rằng ta có 
nhiều tâm (thức) khác nhau—nhãn thức, nhĩ thức, thiệt 
thức, vân vân—ta xem chúng như một vật dính chặc. Ta 
gồm chúng lại với nhau như một khối. Cho nên các uẫn 
cũng bị che lắp bởi ý niệm dính chắc. 


Trên thực tế nó không đơn giản như vậy. Khi thấy một 
cái gì, có một vật đề thấy, đôi mắt đề thấy nó, và cái thấy. 
Ta có đôi mắt và cái thấy hay nhãn thức. Tuy sự thấy 
gồm nhiều khoảng thời gian khác nhau của những tâm sở 
vi tế, bình thường ta không nghĩ nó như vậy. Ta xem. 
chúng như một—“sự thấy,” hay “Ta thấy.” Ý niệm nây 
áp dụng cho sự nghe, ngữi, vân vân...vì cho mỗi tiến 
trình như một sự việc cứng chắc đính liền nhau. Ta xem 
một việc phức tạp hay một tiễn trình nào đó như một 
khối, vì không thể đập vở cái khối đó ra từng phần tử 
nhỏ, nên sẽ nghĩ đó là “tôi,” “một người,” hay một “cá 
nhân.” 


Có những tâm sở khác nhau sinh hoạt với những chức 
năng khác nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục dùng “sự thấy” làm 
thí dụ. Nhãn thức có chức năng đề thấy, đi theo bởi 
những loại thức khác. Chúng gồm có thức tiếp thu có 
chức năng tiếp nhận hình ảnh của vật được thấy: thức 
khảo nghiệm có chức năng khảo nghiệm vật được thấy, 
và một số tâm sở khác chúng sanh và diệt sau khi làm 
tròn các chức năng để hoàn thành công việc thấy. 


Ta không thể thấy những tâm sở nây và những tiến trình 
sinh hoạt của chúng. Nêu ta không thê phân tích “sự 


V2, 


thấy” ra nhiều tâm sở hoạt động với chức năng riêng biệt 
của (clinE ta chỉ thây những vật thây được, và “tôi thây” 
hay “một người thấy” là những gì ta bình thường biết. 


Có sự khác biệt về việc các thức khác nhau tiếp nhận đối 
tượng khác nhau. Một loại thức lấy vật thấy làm đối 
tượng, một loại thức khác lẫy âm thanh làm đối tượng, và 
một loại thức khác lấy mùi vị làm đối tượng vân 
vân...Nhưng ta cho rằng chỉ có một cái tâm lấy những, đối 
tượng trên, và cái “tôi” thấy cũng là cái “tôi” nghe. Nếu 
ta không thấy sự khác biệt khi các thức lấy đối tượng 
riêng của chúng, ta sẽ không thể nào gạt bỏ ý niệm răng 
có một cái tôi toàn khối chắc nịch nó thấy, nghe, ngữi 
vần vân... 


Quí vị đã hiểu rõ Sự giải thích về vô ngã, bị che lắp bởi 
cái ý niệm “toàn khối” chưa? Để hiểu rõ, cần hiểu nghĩa 
của vô ngã. Một nghĩa là “không quyên hành đặt lên 
nó.” Nghĩa khác là “không có cốt lõi.” Vô ngã là vì nó 
không có cốt lõi, không có thực chất, không có ngã. Khi 
cho mọi thứ là một khối, một tảng lớn, hay chỉ là một với 
nhiều chức năng, sẽ không thê tránh được ý niệm cho 
rằng có một cái lõi, một thực thê có sẵn, hay một cái ngã. 


Đề hiểu đặc tánh vô ngã của các pháp, cần cắt chia mọi 
vật ra thành những yếu tố và những thành phần khác 
nhau. Nếu không thê chia cắt mọi vật ra thành những 
phần tử khác nhau, thì sẽ luôn xem chúng là một khối. 
Nhưng khi ta có thể phân tách và phân chia chúng thành 
những phần tử khác nhau, thì ý niệm một khối và ý niệm 
của ngã sẽ mất. Đề thấy vô ngã, điều quan trọng là cần 


73 


phải cắt chia mọi vật thành từng phần, và cần phải phân 
tách chúng. 


Tạng Vi Diệu Pháp nói toàn về vô ngã. Tuy không nói 
cái nầy là vô ngã, cái kia là vô ngã, mà nói rằng tất cả là 
vô ngã, vì tất cả được phân tách rất vi tế. Tâm được phân 
tách ra tâm vương và tâm sở. Tâm vương lại được phân 
tách ra một trăm hai mươi loại, và tâm sở được phân tách 
ra năm mươi hai loại vân vân... Sư nghĩ răng tất cả được 
phân tách tĩ mĩ để cho thấy rằng không có một toàn khối, 
không có lõi. 


Toàn bộ tạng Vi Diệu Pháp nói về đặc tướng của vô ngã, 
tuy nhiên ta cũng học hỏi rất nhiều các giáo lý khác trong 
đó. Tất cả được phân tách ra thành những phân tử nhỏ 
khác, vì không có gì là toàn khối cả. Vì không có cái toàn 
khối cho nên không có lõi, không có ngã. 


Khi hành thiền minh sát chú tâm vào những vật gì xảy ra 
trong khoảnh khắc hiện tại, sẽ thấy ở mỗi khoảnh khắc 
các vật đều khác nhau. Khi lây tâm sở làm đề mục, sẽ 
thấy rằng có rất nhiều tâm sở, chớ không phải chỉ có một 
tâm chặt chẽ. Có thể phân chia tâm ra nhiều thành phần. 
Không thể đặc tên các phần riêng biệt này, nhưng có thể 
thấy chúng và hiểu chúng. 


Điều quan trọng là phân tách chúng ra nhiều phần tử 
khác nhau hơn là đặt tên chúng. Trong lúc hành thiền sẽ 
thấy tâm không phải chỉ là một. Ở mỗi khoảnh khắc có 
một tâm khác, hay một thức khác. Một thức đến với một 
đối tượng, và một thức khác ghi nhận nó; kế đó hai thức 


74 


nầy diệt mất, và một thức khác đang theo dõi một đỗi 
tượng khác phát sanh vân vân.. 


Khi chú tâm quán sát những gì xảy ra trong tâm, sẽ thấy 
rằng những gì mà cho là toàn khối, thật ra gồm có rất 
nhiều tâm sở vi tế khác nhau. Khi thấy tâm bao gồm 
những tâm sở vi tế, thì sẽ hiểu rằng tâm không có cốt lõi. 
Khi thấy tâm không có cốt lõi, thì sẽ thấy trạng thái vô 
ngã của tâm. 


Ba đặc tướng của các pháp hữu vi: vô thường, anicca; 
khổ, dukkha; và vô ngã hay không có cốt lõi anatta. Ba 
đặc tướng nây có bao gồm trong các uân không? Chúng 
có phải là uân không? Phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo 
nói răng ba đặc tướng nây không bao gồm trong các uấn, 
vì chúng là những đặc tướng không có thực chất cá biệt. 
Chúng chỉ là trạng thái của các pháp có điều kiện (các 
pháp hữu vi), chúng không phải các pháp có điều kiện 
(các pháp hữu vi), nên chúng không được bao gồm trong 
các uân. 


Vậy chúng có tách biệt với các uẫn không? Phụ chú giải 
nói răng chúng không tách rời khỏi các uân vì chúng 
không thê được nhận biết nêu không có các uẫn; nếu 
không có các uấn, thì sẽ không thấy ba đặc tướng trên. 
Thế nên chúng không bao gôm trong các uân nhưng 
chúng cũng không thê tách rời các uẫn. Chúng là những ý 
niệm áp dụng vào những trạng thái trên để dễ thông hiểu. 


Ba đặc tướng này không phải là chân đề- sự thật tuyệt đối 
- nhưng chúng là đặc. điểm của chân đề, đặc tánh của các 
uân. Ba đặc tướng này không bao gồm trong các uẫn, và 


75 


cũng không tách rời khỏi các uân vì chúng không thê 
hiểu được nếu đặt ngoài các uấn. Không đặt tên ba đặc 
tướng này ta không thể nói hay bàn gì về chúng cả. Nên 
ba đặc tướng nầy được gọi là ý niệm, và được đặt tên đề 
dễ nhận diện. Ba đặc tướng nầy liên hệ với các uần, trong 
tiếng Pali, có tên là pannatti, sự thật chế định (tục đề) 
nghĩa là một cách thức diễn tả trình bày. 


Ta hành thiền minh sát để thấy ba đặc tướng này. Sẽ thấy 
chúng chỉ khi nảo thực hành thiền, chớ không phải chỉ 
nhắc đi nhắc lại vô thường, khổ, vô ngã. Chúng chỉ được 
thấy qua sự thực hành thiên minh sát, chớ không phải do 
nhắc lại các chữ đó hay do sự suy nghĩ về chúng. Nếu 
muốn thấy ba đặc tướng phải hành thiền minh sát. 


Khi hành thiền minh sát, lúc đầu nên phát triển định để 
cho tâm được vững vàng, yên tĩnh và khỏi bị những 
chướng ngại. Khi tâm không bị những chướng ngại thì 
định dễ phát sanh. Qua sự định tâm, bắt đầu thấy sự vật 
rõ ràng, và thấy chúng riêng biệt tách rời nhau. Bắt đầu 
thấy hai thứ xảy ra cùng một lúc như một cặp, hơi thở 
vào và sự chánh niệm hơi thở vào, và hơi thở ra và sự 
chánh niệm hơi thở ra. Những việc này được thấy một 
cách riêng biệt mà không lần lộn với nhau. 


Sau khi thấy như vậy, sẽ thấy sự điều kiện hay nhân quả. 
Vì có hơi thở, nên có sự chánh niệm của hơi thở, vì có 
tác ý muốn duỗi tay ra, nên có sự duỗi tay ra vân 
vân...Thấy sự vật sanh và diệt Khi thấy sự vật sanh và 
diệt sẽ thấy đặc tánh vô thường của các pháp. 


76 


Khi thấy đặc tánh vô thường của các pháp, cũng, thấy đặc 
tánh khô vì thấy chúng sanh diệt, sanh diệt ta hiểu rằng 
chúng bị tấn công và áp chế bởi sanh và diệt. Liên tục bị 
áp chế bởi sanh diệt, đó là nghĩa của khô. 


Khi thấy đặc tánh vô thường và khổ, cũng thấy đặc tánh 
vô ngã của các pháp. Thây sự vật sanh rôi diệt, có nghĩa 
là nó không có cốt lõi. Nếu nó có cốt lõi chúng sẽ tồn tại 
mãi mãi, chúng sẽ gắn liền nhau và chặt chẽ. Nhưng 
chúng tách rời nhau và liên tục sanh rồi diệt, cho nên 
chúng không có lõi dính liền nhau. Hơn nữa không thê 
bảo chúng ngưng, bảo chúng đừng sanh ra và đừng diệt. 
Không có cách nào dể áp đặt uy quyền trên chúng. Ở đây 
lại thấy đặc tánh vô ngã của các pháp. 


Qua sự hành thiền minh sát và qua sự quán sát những đề 
mục xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại ta có thể tự thấy 
vô thường, khô, vô ngã. Khi thấy ba đặc tướng trên 
không dựa theo đức tin vào những gì mà người khác nói. 
Qua kinh nghiệm riêng có thể minh chứng sự giảng dạy 
của Đức Phật là đúng. Khi tự thấy do kinh nghiệm và có 
sự hiểu biết vững vàng, không ai có thể làm lay chuyên 
sự hiểu biết nây. Sự hiểu biết trở nên vật sở hữu của 
chính mình, cái kiến thức riêng của chính mình. 


Muốn có được kiến thức nây ta phải hành thiền minh sát. 
Thí dụ khi hành thiền và khi thấy thân xác mình biến 
thành cát bụi, hay thấy thân xác mình biến mất hay giống 
như vậy. Đó có nghĩa là đã thấy vô ngã không? Hòa 
Thượng Mahasi Sayadaw nói răng “chưa phải,”vì tuy 
rằng thấy thân thể rã tan, dù đó cũng là một thứ vô ngã, 


77 


ta còn đang nghĩ “chính ta thấy như vậy.” Cho nên khi đề 
cập đên tâm sở, thật sự chưa thây đặc tánh vô ngã. 


Chỉ khi nào thấy cả hai tâm và thân sanh và diệt ở mỗi 
khoảnh khắc mới có thê nói rằng mình thấy đặc tánh vô 
ngã. Phải hiểu rằng hiểu biết thật sự của đặc tánh vô ngã 
chỉ phát sanh khi quán sát cả hai tâm và thân, và thấy 
chúng sanh và diệt, bị áp chế bởi sanh và diệt, và không 
kiểm soát được chúng. Nếu chỉ thấy có thân mà thôi, ta 
thấy chỉ có phân nửa của vô ngã. 


›t **%* % % 


78 


V. Nhập Lưu (Tu Đà Huờòn) 


Sau khi giải thích về ba đặc tướng, bây giờ ta trở lại kinh 
Silavanta Sutta hay “Kinh Giới Hạnh.” Chúng ta đã 
ngưng ở đoạn Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời câu hỏi của 
Đại Đức Mahakotthika, rằng một vị tỳ khưu giới hạnh và 
có kiến thức phải cần trọng quán sát ngũ uẩn đối tượng 
của sự dính mặc là vô thường, là khô, là bịnh. 


Ta tiếp tục với tám đặc tướng khác, tổng cộng là mười 
một đặc tướng của ngũ uẫn. Trong đó ta xem xét về tính 
vô thường, khổ, và không có thực chất hay không có cốt 
lõi. Đặc tướng kế tiếp là sự diệt. Vị tỳ khưu phải quán sát 
ngũ uân là hoại diệt là tan rã. 


Có hai thứ hoại diệt: hoại diệt từ khoảnh khắc nầy sang 
khoảnh khắc khác, và hoại diệt cuối cùng của cuộc đời. 
Ta phải thấy ngũ uần thủ hoại diệt từng chặp từng sát na. 
Thây sự hoại diệt từng khoảnh khắc một, ta mới thấy. 
được sự hoại diệt cuôi cùng của cái mà ta gọi là đời sống. 
Sự hoại diệt cuối cùng của cuộc đời và sự hoại diệt trong 
mỗi khoảnh khắc thực ra giống nhau. 


Vị tỳ khưu phải thấy ngũ uân thủ là hoại diệt. Khi thấy 
đặc tướng vô thường của các uần, vị ấy thấy luôn cả sự 
sanh và sự diệt. Khi thấy sự hoại diệt, vị ấy thấy đặc tánh 
vô thường, đặc tướng vô thường là không hiện hữu sau 
khi phát sanh. 


Đặc tướng kế đó là rỗng không. Vị tỳ khưu phải thây ngũ 
uân thủ là rông không. Ở đây rông không, không có 
nghĩa là không có gì cả. Trong Phật giáo Nguyên Thuỷ, 


79 


nó có nghĩa là không có cái ngã, không có cái tự ngã hiện 
hữu hay thực chất. Khi vị tỳ khưu quan sát năm uân, và 
chỉ thấy có năm uẫn, và không có gì khác hơn có thê gọi 
là ngã hay linh hồn. 


Mỗi khoảnh khắc ghi nhận vị tỳ khưu biết chỉ có vật 
được ghi nhận và tâm ghi nhận. Hai yếu tố này đi chung 
một cặp, không có gì khác hơn, chỉ có vật được ghi nhận 
và tầm ghi nhận. VỊ tỳ khưu không thấy øì gọi là ngã hay 
linh hồn. Thấy như vậy, mới gọi là thấy đúng. 


Đai Đức Xá Lợi Phất mô tả ngũ uân thủ là vô thường, 
khổ, bịnh, ung nhọt, mũi tên nhọn, đau khổ, cơn bịnh, 
người lạ, hoại diệt, rỗng không, và vô ngã. Danh sách 
mười một đặc tướng có thê được xác nhận là giáo pháp 
trung thực, vì chúng được tìm thấy trong những bộ kinh 
giảng dạy chính do Đức Phật. Mười một đặc tướng nây 
được cô đọng lại thành ba đặc tướng. Làm sao được như 
vậy? Vô thường và hoại diệt thực sự có cùng một nghĩa, 
vô thường , anicca. Khổ, bịnh, ung nhọt, mũi tên nhọn, 
đau khổ và cơn bịnh, tất cả là đặc tánh của khổ. Người lạ, 
rỗng không, không có ngã tất cả là đặc tánh của vô ngã 
anatta. Ở đây ta gặp lại ba đặc tướng. 


Có được sự hiểu biết trên cũng cần thiết, nhưng cũng rất 
đủ nếu ta hiểu biết ngũ uân thủ là vô thường, khổ, và vô 
ngã. Nhưng nếu cho rằng kiến thức trên là quá ít, và 
muốn hiểu biết nhiều hơn, quí vị có thê xem Thanh Tịnh 
Đạo trong đó diễn tả minh sát tụê, liệt kê bốn mươi 
phương thức để quán sát ngũ uẫn thủ, hay thân và tâm. 


80 


Chúng ta mong muốn những gì khi thấy ngũ uẫn thủ là 
vô thường, khô, và vô ngã? Theo Đại Đức Xá Lợi Phật, 
“Khi một vị tỳ khưu giới hạnh và có kiến thức quán sát 
thấy ngũ uân đối tượng của sự dính mắc, vị nầy có thể 
đạt được quả của tầng thánh nhập lưu.” Nghĩa là khi thấy 
năm uấn là vô thường, vân vân...vị tỳ khưu nây có thê 
trở thành Tu Đà Huờn. 


Để trở thành Tu Đà Huờn phải làm những gì? Phải quán 
ngũ uân thủ là vô thường, là khổ, là vô ngã. Điều nây rất 
quan trọng khi hành thiền minh sát, phải thấy ba đặc 
tướng của ngũ uẩn thủ gồm có tâm, thân và các pháp có 
điều kiện. Khi thấy được các đặc tướng đó, sẽ bắt đầu 
kinh nghiệm sự nhàm chán đối với ngũ uẫn. 


Thấy vô thường, khổ, và vô ngã, nghĩa là thấy sự sanh và 
diệt của ngũ uấn. Khi thấy sự sanh và diệt, nhứt là khi 
thấy diệt, thực chứng rằng năm uẫn diệt từng khoảnh 
khắc, rất đáng sợ và nguy hiểm. Chúng hoại diệt hay tan 
biến từng khoảnh khắc, nhưng nếu chúng ngưng sanh và 
diệt thì sao? Thế có nghĩa là chết. 


Cái chết có thể đến với ta bất kỳ lúc nào, đó là một sự 
đáng kinh sợ của năm uân. Khi nhận ra các uẫn là nguy 
hiểm, ta thấy sự bất toàn và ta trở nên nhàm chán chúng. 
Ta không còn muốn bám níu hay ham muốn chúng. Ta 
lánh xa chúng. Tâm nhàm chán năm uâẫn nây rất quan 
trọng, được gọi là minh sát tuệ vững mạnh. 


Trước đó, minh sát tuệ còn yếu. Ở thời kỳ thấy các uân 
sanh và diệt và thây chúng đáng ghê sợ, thiên sinh chưa 
phát triên tuệ minh sát mạnh. Chỉ khi nào phát sanh sự 


81 


nhàm chán đôi với năm uân, lúc đó mới được gọi là có 
minh sát tuệ mạnh. 


Minh sát tuệ mạnh sẽ dẫn hành giả đến sự đạt đến giác 
ngộ, đạt tới tầng thánh nhập lưu. Vì khi ta trở nên nhàm 
chán với năm uần, ta muốn vứt bỏ chúng, muốn ném 
liệng chúng. 


Thiền sinh dành nhiều thời gian và kiên trì thực tập, để 
rồi sẽ thấy ngũ uân thủ là rỗng không. Như khi thiền sinh 
thấy năm uân là vô thường, khổ, vô ngã, mới có thê đat 
đến trạng thái tâm nhàm chán ngũ uân. 


Câu nói trở nên nhằm chán ngũ uẫn qua sự thấy ba đặc 
tướng được giảng giải trong một câu chuyện ngụ ngôn 
nói vê một người nọ đi câu cá. Câu chuyện nây được viết 
rất chỉ tiết trong chương thứ hai mươi mốt trong Thanh 
Tịnh Đạo. 


Muốn bắt cá, người kia đặt lưới xuống nước. Một lúc lâu 
sau nghĩ rằng có một con cá trong lưới người bèn đút tay 
vào trong lưới để nắm lấy con cá. Nhưng khi đở lên xem 
thì thấy ba dấu trên mình con vật, nhận ra rằng vật mà 
mình nắm trong tay không phải là con cá mà là con rắn 
độc. Ngay khi đó ta cảm giác như thế nào? Trước hết ta 
cảm thấy sợ hãi, vì đó không phải là con cá mà là con rắn 
độc nó có thể cắn chết. 


Thế nên người kia sợ hãi và thấy sự nguy hiểm. Khi thấy 
sự nguy hiểm, trở nên chán ghét và không muốn Ø1ữ cái 
mới bắt được. Người kia muốn quay lưng, để trốn tránh 
nó, vứt nó ngay và để được thoát khỏi nó. Nhưng trước 


82 


hết phải làm gì để ngăn ngừa không để nó cắn. Người kia 
tóm lây con răn, nắm ngay đầu nó và quay mấy vòng, rồi 
quãng nó đi thật xa. 


Cùng thế đó, để trở nên nhàm chán đối với năm uẫn, 
hành giả phải quán sát ba đặc tướng luôn luôn, để đừng 
chịu dưới ảnh hưởng của chúng. Đề tránh bị căn chết do 
sự không thấy ba đặc tướng trên, thiền sinh nên quán vào 
chúng thường xuyên. Rồi một ngày sẽ đến khi tâm phóng 
thắng vào sự chấm dứt của tất cả các pháp có điều kiện. 
Sự phóng thắng vào cái trạng thái vô điều kiện của các 
pháp, ở đây có nghĩa là đạt đến giác ngộ lấy Niết bàn làm 
đối tượng. 


Câu chuyện cá-răn trên rất thích đáng. Chỉ khi nào thấy 
nguy hiểm, ta không muốn lánh xa vật ấy. Chỉ khi nào 
thấy nguy hiểm hay thấy việc gì sai trái, ta mới chịu trốn 
tránh xa lánh nó. Chắng hạn khi muốn bỏ hút thuốc, phải 
thấy sự nguy hiểm của việc hút thuốc. Nếu muốn bỏ 
uông rượu, phải thấy sự tai hại của rượu. Đây là một diễn 
tiền tự nhiên và hợp lý, chớ không phải là một lý thuyết 
suồng của một người nào cả. 


Trước hết cần phải thấy rõ đôi tượng, kế đó cần phải thấy 
đối tượng nầy không có gì để dính mắc, vì nó là giả, vô 
thường vân vân... Chỉ khi nào thấy đặc tánh giả hay thay 
đối, mới muốn tránh xa nó. Điều vô cùng quan trọng 
trước nhút là thây được ba đặc tướng đề đạt đến trạng 
thái nhàm chán đối với năm uấn. 


Đại Đức Xá Lợi Phât dạy rằng, “Nếu vị tỳ khưu giới 
hạnh thấy ngũ uân thủ là vô thường vân vân... vị nầy có 


g3 


thê đạt đến tầng thánh nhập lưu và trở thành Tu Đà 
Huờn.” 


Nghĩa của “nhập lưu” là gì? Tiếng Anh “stream entry” 
được dịch từ tiếng Pali Sotapatti, gồm có hai phần, sota 
và apatti. Chữ sota thật ra không có nghĩa chỉ là dòng 
nước; mà nó có nghĩa là dòng nước trôi chảy của con 
sông, hay một dòng nước chảy. Apatti nghĩa là “đạt đến 
đầu tiên.” Sofapatti nghĩa là “đầu tiên đạt đến dòng nước 
chảy.” Khi cái gì chảy vào dòng sông, chắc chắn nó sẽ đi 
đến biển cả. Cùng thế ấy, khi một người đạt đến dòng 
sông của Thánh Đạo, người ấy chắc chắn sẽ đạt đến Niết 
Bàn. 


Khi một người trở thành Tu Đà Huờn, sẽ không bao giờ 
đi trở ngược lại. VỊ ấy càng tiến gần Niết Bàn, và trong 
vòng bảy kiếp vị ấy sẽ đạt đến Niết Bản. Nhập lưu, nghĩa 
là vào dòng sông lần đầu tiên. Lúc nào người ây vào 
được dòng sông? Người â ẫy vào dòng sông lần đầu tiên 
khi sự hành thiên minh sát của vị ây trở nên thành tựu, và 
hoàn mãn--khi vị ấy giác ngộ lần đầu tiên. 


Trong lúc này, tự nơi tâm của vị ấy phát sanh một loại 
tâm mà vị ấy chưa hề kinh nghiệm trước kia. Tâm nầy 
khởi sanh vào lúc cuối của sự thực hành thiền minh sát, 
tâm nây đi sau loạt tâm minh sát hay chặp tư tưởng minh 
sát. Khi Đạo tâm nây phát sanh, nó lấy Niết Bàn làm đối 
tượng. Nghĩa là nó nhảy vọt vào sự chấm dứt mọi đau 
khổ. Nó lấy Niết Bàn làm đối tượng đồng thời nó tiêu 
diệt được tâm ô nhiễm. 


94 


Có bốn tầng mức giác ngộ và ở mỗi tầng mức, một ô 
nhiễm được tiêu diệt. Khi Đạo tâm phát sanh, nó đi theo 
bởi những tâm sở. Có ba mươi sáu tâm sở phát sanh cùng 
với Đạo tâm ấy. Trong đó có tám tâm sở quan trọng nhứt. 
Ta có thể đoán chúng là những tâm sở gì rôi. Tám tâm sở 
của Đạo tâm là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ 
vân vân...Chúng là những tâm sở phát sanh cùng một lúc 
với Đạo tâm. Tâm sở thứ nhứt, Chánh kiến, nghĩa là sự 
hiểu biết hay trí tuệ. Chính cái trí tuệ nầy thực sự tiêu diệt 
những ô nhiễm. 


Trong giáo lý Nguyên Thủy, giác ngộ nghĩa là sanh khởi 
Đạo tâm cùng lúc với những tâm sở. Đạo tâm cùng 
những tâm sở lây Niết Bàn làm đối tượng, và cùng một 
lúc tiêu diệt những ô nhiễm. Ta gọi đó là giác ngộ. Khi 
một vị đạt đến dòng sông, vị ẫây được gọi là Tu Đà Huờn 
Sotapanna trong tiếng Pali. Tiếng Anh chữ nầy được dịch 
là stream winner, stream enterer, stream entrant, Nhập 
lưu, theo tiếng Việt. Chúng ta có thể dùng chữ nảo trong 
tiếng Anh cũng được, nhưng về nghĩa của nó, chúng ta 
nên hiểu theo nghĩa trong tiếng Pali. 


Khi một vị đạt đến quả vị Tu Đà Huờn, vị ấy không còn 
là một người phảm nữa, puthuJJana. Được Nhập lưu, vị 
nây trở thành “người cao thượng tiêu diệt được vải thứ ô 
nhiễm. Tuy nhiên, chính Chánh Kiến tiêu diệt chúng chớ 
không phải người tiêu diệt chúng. Nên ta nói rằng vài thứ 
ô nhiễm bị tiêu diệt ngay trong lúc đầu tiên của quả vị Tu 
Đà Huòn, khoảnh khắc đầu tiên của giác ngộ. Tiêu diệt 
nghĩa là hoàn toàn nhồ tận gốc rễ và không bao giờ phát 
sanh lại ở nơi tâm. Đó là sự hoàn toản tiêu diệt những ô 
nhiễm đó. 


85 


Vị Tu Đà Huờn cũng cắt đứt được ba giây trói buộc, hay 
kiết sử, hay cũng gọi là thăng thúc, đó là ba thứ ô nhiễm. 
Một là tà kiên sakkayadhitthi về thân hay thân kiến, ảo 
kiến về tự ngã. Thứ hai là hoài nghi vê Phật Pháp Tăng 
và sự tu tập. Thứ ba là giới cắm thủ, tin tưởng về tế lễ 
thần linh. Đó là ba thằng thúc bị tiêu diệt ngay lúc Đạo 
tâm Tu Đà Huờn phát sanh. 


Trước khi đạt đến sự giác ngộ lần đầu tiên, người thiền 
sinh cũng có thể dứt bỏ thân kiến hay ảo kiến về tự ngã. 
Sự dứt bỏ nầy còn tạm thời và không tròn đủ. Nhưng 
trong lúc giác ngộ vị ấy hoàn toàn tiêu diệt được thân 
kiến, và nó không bao giờ phát sanh trở lại nơi tâm của vị 
ấy nửa. 


Khi trở thành Tu Đà Huờòn, vị ấy có một đức tin không 
lay chuyên về Phật, Pháp, Tăng. Vì vị ấy thực chứng 
Pháp bảo và đạt đến quả vị qua giáo pháp của Đức Phật, 
vị ấy biết rằng Đức Phật là một vị thây chơn chính, Đức 
Phật tự giác ngộ và dạy con đường đưa đến giác ngộ. 
Cho nên vị Tu Đà Huờn có một đức tin vững chắc và tin 
tưởng nơi Đức Phật. 


Vị Tu Đà Huờn cũng có đức tin không lay chuyền nơi 
Pháp bảo, ở đây có nghĩa là sự thực hành hay pháp hành, 
do đó vị ấy đạt đến quả vị Tu Đà Huờn. Vị ấy có đức tin 
hoản toàn nơi pháp hành dân đến sự tiêu diệt ô nhiễm, 
đưa đến chứng ngộ Niết Bàn. VỊ ấy có đức tin nơi Tăng 
bảo, cộng đồng của những đệ tử cao thượng của Đức 
Phật, nghe theo lời giáo huấn của ĐúcPhật, hành thiền và 
đạt chứng ngộ. 


86 


VỊ Tu Đà Huờòn bây giờ được vào trong vòng những đệ 
tử cao thượng của Đức Phật. Có được đức tin vững chắc 
nơi Phật Pháp Tăng, Vị ấy tăng thêm đức tin nơi pháp 
hành. Trước khi trở thành Tu Đà Huờòn, vị nầy đôi khi 
cũng có hoài nghi không biết là mình làm có đúng không 
hay hoài nghi không biết Pháp hành có đưa đến sự chứng 
ngộ Niết Bàn không. Nhưng bây giờ vị ấy đã đạt đến 
thánh quả Tu Đà Huờn và đạt được kết quả mong muốn, 
vị ấy không còn hoài nghi gì nửa cả. 


Một người đã đạt được sự chứng ngộ biết rằng không có 
một con đường nảo đúng hơn để dân đến Niết Bàn. Nếu 
có ai bảo với vị Tu Đà Huờn hảy hành hạ thân xác mình, 
hoặc hành động như con chó,con bò có thể đưa đến sự 
đạt Niết Bàn, vị ấy cũng không bao giờ tin. Vị ấy biết 
qua kinh nghiệm rằng sự thực hành nào không gồm có 
Bát Chánh Đạo, đó là con đường sai. Vì thực hành Bát 
Chánh Đạo và thiền Minh Sát, đạt đến giác ngộ, vị ấy 
biết rằng đây là con đường đúng. VỊ ấy biết rằng pháp 
hành nào không gồm có Bát Chánh Đạo, hay tám chỉ, sẽ 
không thể dẫn đến sự tiêu diệt ô nhiễm. 


Nếu có người đến bảo vị ấy rằng chỉ bố thí có thể đạt 
được giác ngộ, hay chỉ trì giới ta có thê giác ngộ, vị ấy sẽ 
nói răng không, và sẽ chỉnh lại người đó. Bồ thí rất tốt, vì 
bố thí được phước báu. Ta có thê chia phước với người 
khác và nhận được quả của sự bố thí trong tương lai. 
Nhưng để đạt Niết Bàn, bố thí không đủ. Trì giới cũng 
không đủ, tuy ta cần giới trong sạch khi hành thiền. 
Nhưng chỉ có giới không thể đưa đến giác ngộ. Vị ấy 
hiểu tất cả những điều nây qua kinh nghiệm, cho nên vị 


87 


ấy sẽ không bao giờ đi theo sự thực hành giáo pháp nào 
mà không gôm có Bát Chánh Đạo. 


Tóm lại một vị Tu Đà Huờn tiêu diệt được thân kiến, 
hoài nghỉ và giới cấm thủ. Và cũng tiêu diệt nhiều thứ ô 
nhiễm khác. Có nhiều thứ ô nhiễm khác như tham lam, 
sân hận, si mê vân vân.. 


Mục đích chúng ta ở đây ta phải hiểu ô nhiễm có hai thứ. 

Ô nhiễm thứ nhứt rất trầm trọng có thê đưa ta xuống bốn 

đường ác đạo. Ô nhiễm thứ hai nhẹ hơn không đưa ta đến 
bốn đường ác đạo. 


Tuy tham lam, sân hận, si mê thuộc về nhóm ô nhiễm thứ 
nhứt, vị Tu Đà Huờn có thể đoạn trừ chúng. VỊ ẫy vẫn 
còn tham lam, sân hận, sĩ mê, nhưng chúng không mạnh 
đủ hay tệ lắm có thê đưa đến bốn đường ác đạo. Cho nên 
không những chặt đứt đươc ba thăng thúc, Vị ấy còn tiêu 
diệt được sức mạnh của các ô nhiễm có thê lôi kéo vị ẫây 
xuống bốn đường ác đạo. Những ô nhiễm còn trong vị Tu 
Đà Huờn rất yếu không thể đưa vị ấy vào trong khổ cảnh. 


Vị Tu Đà Huờn có được bốn phẩm hạnh: đức tin vững 
vàng nơi Phật, Pháp, Tăng, và giới đức hoàn toàn trong 
sạch. Ba phẩm hạnh đầu tiên đã được giảng rồi. Bây giờ 
ta học về phẩm hạnh cuối, giới đức của vị Tu Đà Huòn. 


VỊ Tu Đà Huờòn thụ hưởng một giới đức trong sạch quí 
báu mà những bậc cao thượng ngợi khen và tán thán. 
Giới đức của vị ấy hoản toàn trong sạch và vị ây Ø1ữ gIớI 
không đứt ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, và không 


88 


bao giờ đứt giới hai hay ba lần liên tiếp. Vị ấy giữ năm 
giới chặc chẻ và trong sạch, không đứt một giới nào cả. 


Chú giải nói rằng khi một vị Tu Đà Huờn mạng chung và 
tái sanh làm người lại ở kiếp sau, sẽ tự động giữ giới 
trong sạch. Dù còn là một em bé vị nầy sẽ không bao giờ 
giết một vật có sự sống. Một vị Tu Đà Huờn rất trong 
sạch giữ năm giới, tránh không sát sanh, trộm cắp, tả 
hạnh, nói dối và uống các chất say. 


Thời bây giờ có người tự cho rằng họ là Tu Đà Huòn, và 
rất khó đề biết họ thực sự là Tu Đà Huờn hay không. Vì 
nó năm trong kinh nghiệm bản thân, ta không thể vào 
trong tâm của họ để xem coi họ có phải là Tu Đà Huờn 
thật hay không. Nhưng cũng có cách đề tìm hiểu điều đó 
bằng quan sát sự giữ năm giới của họ. Nếu người ấy giữ 
giới luật thật chặc chẽ và không đứt một giới nào, người 
ấy có thể là vị Tu Đà Huờn. Nhưng nếu thấy người ây 
phạm giới uống rượu, hay nói dối ta có thể quả quyết 
răng người nây không phải là Tu Đà Huờn. 


Theo chú giải, một vị Tu Đà Huờn không phạm một giới 
nào trong năm giới cả, nên vị nầy không uông rượu. Nếu 
khuấy rượu vào nước và cho người ây uông, chú giải nói 
rằng chỉ có nước mới đi xuống cổ họng của người ầy, 
chớ không phải rượu. Đây là một cách để thử. Trộn lần 
rượu vả nước, và mời người ấy uống, để xem rượu có đi 
xuống cô họng của người ấy hay không? 


Có người tự cho mình là Tu Đà Huờn, nhưng họ cũng 
vẫn uông rượu và làm những việc bất thiện khác. Và họ 
nói răng, “Ô, tôi là Tu Đà Huờn. tôi có thể làm những 


39 


việc nây, tôi không bị ảnh hưởng gì cả. Tôi cao rôi không 
bị tội gì cả nêu có làm những việc bât thiện. Bởi vì tôi là 
Tu Đà Huồn, có trình độ tâm linh cao.” 


Nếu tin những người như thế, ta rất s¡ mê. Là một Tu Đà 
Huờn không có nghĩa là vị ấy được che chở bảo vệ không 
đi địa ngục, và vị ấy muốn làm gì thì làm. Nếu vị nây có 
khả năng làm những việc gì có thể đưa vị ấy đi đến khô 
cảnh, vị nầy không phải là Tu Đà Huờn và sẽ tái sanh nơi 
khổ cảnh, chớ không phải ở thế gian nầy. Cho nên là một 
Tu Đà Huờn không có nghĩa là vị này muốn làm gì thì 
làm, và được bảo đảm không đi địa ngục. 


Đối với một vị Tu Đà Huờn thì cửa của các ác đạo đã 
đóng lại. Nghĩa là vị nầy sẽ không tái sanh trong bốn 
đường ác đạo. VỊ nầy sẽ không tái sanh ở địa ngục, súc 
sanh, ngạ quỷ hay a tu la. Vị nầy không tái sanh vào khổ 
cảnh vì giới luật trong sạch bảo vệ, và ø1úp vị nây không 
làm bất thiện nghiệp, không làm những gì có thê đưa vị 
nây vào khô cảnh. 


Có nhiều phước báu trong Tu đà huờn đạo có ghi trong 
Thanh Tịnh Đạo. Một trong những phước báu đó là Cửa 
vào khô cảnh được đóng lại. 


›kt * *%* % % 


90 


IV. Phước báu và các bảo vật cao quý 


Hôm qua đã học về quả vị Tu đà huờn, về sự diệt và đoàn 
trừ các ô nhiễm, và những bậc Tu Đà Huờn là những vị 
đạt vào tầng thánh đầu tiên của giác ngộ. Hôm nay chúng 
ta nói về những phước báu danh dự dành cho các vị ấy 
khi đạt đến sự giác ngộ này. Trong Thanh Tịnh Đạo, gọi 
đó là những phước báu của Tu đà huờn đạo Sotapatfti- 
magøa. Chúng là những phước báu của những người trở 
thành Tu Đà Huòn, hay những phước báu đạt đến Tu đà 
huờn Đạo. Vào thời điểm chứng ngộ, vị Tu Đà Huờn tận 
diệt vài ô nhiễm và tránh xa những ô nhiễm khác có thê 
đưa vị nầy vào khổ cảnh. 


Phước báu đầu tiên nêu ra trong Thanh Tịnh Đạo là sự 
tận diệt các ô nhiễm mà từ trước không bao giờ được tiêu 
trừ. Khi hành thiền minh sát, ở mỗi khoảnh khắc chánh 
niệm thiền sinh diệt trừ ô nhiễm. Nhưng sự diệt trừ trong 
những khoảnh khắc nây là sự diệt trừ tạm thời hay sự diệt 
trừ bằng cách thay thế. Nghĩa là những ô nhiễm được 
thay thế vào bởi các tâm thiện, và khi nào chúng ở trong 
tầm thiện, thì sẽ không có tâm ô nhiễm. Cho nên trong 
khi hành thiền minh sát thiền sinh có thể diệt trừ ô nhiễm 
tạm thời mà thôi. 


Có hai thứ ô nhiễm: ô nhiễm nằm sẵn trong đối tượng, và 
ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Ô nhiễm nằm sẵn trong đối 
tượng có nghĩa ô nhiễm phát sanh khi ta kinh nghiêm 
một vật gì. Thí dụ như có một vật gì đẹp, một người thấy 
vật đẹp đó, thích nó, và ham muốn nó. Khi dính mắc vào 
nó, người này đã đặt ô nhiễm vào trong đối tượng đó. 


91 


Vì ô nhiễm phát sanh trong tâm khi kinh nghiệm đối 
tượng mà mình ham muốn, đó gọi là ô nhiệm ngủ ngầm 
trong đối tượng, chỉ có thể được diệt trừ bằng thiền minh 
sát. Khi hành thiền, thiền sinh ghi nhận đối tượng nên 
không có dính mắc, tham muốn, hay bám níu có thể phát 
sanh. Thiền sinh này được cho là đã diệt trừ phiền não 
ngủ ngầm trong đối tượng. 


Nhưng. thiền minh sát không thể đụng đến loại ô nhiễm 
ngủ ngầm trong luông liên tục của tâm. Cái ô nhiễm nầy 
chỉ được diệt trừ bởi Tâm Đạo, sanh khởi trong giây phút 
giác ngộ. Vị Tu Đà Huờn tận diệt ba thăng thúc; thân 
kiến, hoài nghi, giới cắm thủ, và những pháp hành không 
có Bát chánh đạo. Tận diệt có nghĩa là chúng không bao 
giờ phát sanh trở lại trong tâm. Đây là một phước báu khi 
đạt đến Tu đà huờn Đạo. 


Những tầng thanh lọc tâm trong thiền minh sát—thanh 
lọc giới đức, thanh lọc tâm thức, thanh lọc chánh kiến, 
thanh lọc hoài nghi vân vân... Trong khi hành thiền minh 
sát hành giả có thê diệt trừ thân kiến và hoài nghi, nhưng 
sự tận diệt đó chỉ là tạm thời. Tận diệt hoàn toàn không 
thê đạt được trong giai đoạn hành thiền nây. Nhưng ngay 
trong giây phút giác ngộ thì những ô nhiễm nây mới hoàn 
toàn tận diệt cùng một lúc. Từ trước đến nay hành giả 
chưa bao giờ đạt đến mức tận diệt nầy. Chỉ khi nào hành 
giả đạt đến tầng thánh Tu đà huờn Đạo, vị ấy mới hoàn 
toàn tiêu điệt phiền não thân kiến, và hoài nghi. 


Phước báu thứ hai của Tu đà huờn Quả là làm khô cạn 
biên khô của vòng sanh tử luân hôi. Khi chúng sanh còn 
chưa giác ngộ, thì cái vòng sanh tử cứ tiêp tục mãi mãi, 


g2 


đó là vòng luân hồi samsara. Trôi lặn trong vòng luân 
hồi, chúng sanh phải trải qua bao sự khổ não, có khi tái 
sanh vào địa ngục, súc sanh hay những ác đạo khác. Khi 
tái sanh làm người, thì phải chịu khổ của già, bịnh và 
chết. Tuy tái sanh làm Trời hay Trời Phạm thiên cũng 
không hoàn toàn tránh khỏi khô. 


Theo Đức Phật, sự khổ nầy không có sự khởi đầu, hay 
không ai biết được sự khởi đầu. Không biết được sự khởi 
đầu, như còn sự chấm dứt thì sao? Có sự chấm dứt của 
vòng luân hồi không? Có. Đối với những bậc thành Phật, 
Phật Độc giác hay A La Hán, thì có sự chấm dứt của 
vòng luân hồi. Đối với những ai chưa giác ngộ, sẽ không 
có sự chấm dứt biển khô của vòng luân hồi. Tuy nhiên 
khi một vị trở thành Tu Đà Huờn hay đạt đến tầng Tu đà 
huờn đạo, vị này có thể làm khô cạn biển khổ của vòng 
luân hồi. Tuy nhiên, khi một người cô gắng để học hiểu 
Pháp bảo và hành theo lời Phật dạy với sự có găng kiên 
trì thì sau cùng vị nầy cũng sẽ đạt được tầng thánh của 
Tu đà huờn Đạo. 


Sự khổ ở đây được so sánh với biển cả. Không aI có thể 
đo lường được nước ở biển cả. Cùng thế ấy, khổ trong 
vòng luân hồi không thê đo lường được. Nhưng một vị 
đạt được Tu đà huờn Đạo, vị nầy còn chịu khổ trong 
vòng luân hồi bao nhiêu lần tái sanh nữa? Nhiều lắm là 
bảy lần. Tu đà huờn Đạo tát cạn được biển khổ trong 
vòng luân hồi và chỉ còn nhiều lắm là bảy kiếp trước khi 
đạt Niết Bàn. 


Phước báu thứ ba, Tu đà huờn Đạo đóng cửa bốn đường 
ác đạo. Như đã biết, vị Tu Đà Huờn sẽ không bao giờ tái 


93 


sanh vào bốn đường ác đạo: địa ngục, súc sanh, nga qui, 
a tu la. Vị ấy sẽ không tái sanh vào những khổ cảnh vì vị 
ấy không thê làm những bất thiện nghiệp dân đến sự tái 
sanh vào những cảnh khổ đó. 


Nhưng còn những nghiệp quá khứ? Trước khi trở thành 
Tu Đà Huờòn, vị này có thể cũng có tạo nghiệp trong quá 
khứ. Nhưng nhờ vào oai lực của sự chứng đạt Tu đà huờn 
Đạo hay oai lực chứng ngộ, khả năng gây quả của những 
nghiệp còn lại đều được phá hủy mất. Tuy chúng có thê 
trả nghiệp trong kiếp nầy, chúng không thê trả nghiệp tái 
sanh. Nghiệp củ có thê trở nên không hiện hửu, yếu dân, 
hay không thể mang vị nầy xuống bốn cảnh khổ. Cho nên 
khi một vị đạt được Tu đà huờn Đạo, các cửa của bốn 
đường ác đạo đóng lại. 


Phước báu kế, Tu đà huờn Đạo giúp cho vị nầy trở thành 
người sở hữu của bảy “bảo vật cao thượng.” chúng là bảo 
vật thế gian cũng như bảo vật Pháp bảo. Một người có 
thê sở hữu những báu vật thế gian nhưng chúng không 
phải là bảo vật thực sự vì chúng chỉ giá trị trong một đời. 
Nhưng bảo vật cao thượng được nói ở đây là những bảo 
vật lợi ích trong kiếp này và cả trong kiếp tương lai nữa. 


Bảo vật thứ nhút trong bảy bảo vật mà vị Tu Đà Huờn có 
được là đức fin saddha. Đức tin của vị ấy không hề lay 
chuyền. Vị ấy có đức tin vững chắc nơi Phật, Pháp, Tăng 
và nơi pháp hành. Nếu mạng sống của vị Ấy: bị đe dọa bởi 
một người nào đó đến gần và bảo, “ TÔI SẼ giết ông nếu 
ông không bỏ theo Đức Phật,” các vị ấy thà chịu bị giết 
chết hơn là bỏ Phật, Pháp, Tăng và pháp hành. 


94 


Đức tin của vị Tu Đà Huờn về Tam Bảo, và sự thực hành 
giáo pháp vô cùng mạnh mẽ. Vì nó quá mạnh, vị ấy chỉ 
biết có Đức Phật là vị thầy của mình mà thôi, và không 
bao giờ thay đồi. Trong kiếp tái sanh vị ấy cũng không 
bao giờ theo một vị thầy nào khác. Vị ấy tránh xa làm sáu 
việc bất thiện như: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, 
uống rượu, và theo người thầy khác. Đức tin không lay 
chuyên, đức tin Phật Pháp Tăng và sự thực hành, là một 
bảo vật thực sự. 


Bảo vật kế đó là giới hạnh. Giới hạnh của vị Tu Đà 
Huờn rất trong sạch. Các vị ấy không đứt giới ở đoạn 
đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, hay đứt hai hay ba lần liên 
tiếp, hay trong cách thức nào khác. Giới hạnh của các vị 
ấy hoản toản trong sạch và được khen ngợi bởi các bậc 
cao thượng. Các vị ấy luôn luôn trân trọng gìn giữ bảo 
vật nầy. 


Giới hạnh của người phàm, những người chưa giác ngộ, 
không thê trong sạch. Họ có thê phạm giới khi họ chạm 
trán với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng vị Tu Đà 
Huờn sẽ không bao giờ phạm một giới nào cả. Thậm chí 
khi mạng sông của các vị ây bị đe dọa, các vị ấy sẽ không 
bao giờ giết hại một người nào. 


Bảo vật kế tiếp là hổ then tội lỗi. Đi cùng với hỗ thẹn tội 
lỗi là ghê sợ rội lỗi. Hai thứ này là bảo vật vô cùng quan 
trọng. Tuy người thường cũng có các phẩm hạnh này, 
nhưng phẩm hạnh của vị Tu Đà Huờn thì cao hơn. Vì biết 
hồ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, vị Tu Đà Huờn không 
bao giờ làm tội. 


95 


Hồ thẹn và ghê sợ tội lỗi giúp các vị ấy không làm việc 
sai trái, và lúc nào cũng giữ những phẩm hạnh này, các vị 
ấy không bao giờ phạm tội.Tuy nhiên khi nảo hồ thẹn và 
ghê sợ tội lỗi không còn giữ trong tâm, thì việc gì cũng 
có thể xảy ra. Hai bảo vật nây gọi là bảo vật cao quý vì 
chúng thuộc về các bậc cao thượng các vị ấy không bao 
giờ làm việc gì sai trái cả. 


Bảo vật kế tiếp là sự hiểu biết hay kiến thức. Sự hiểu 
biết ở đây có hai thứ, qua sự học hỏi và qua sự thực hành 
hay kinh nghiệm. Vị Tu Đà Huờn có cả hai cái thứ kiến 
thức đó. Để biết phương cách để thực hành và đề trở 
thành Tu Đà Huòn, các vị ấy phải nghe những lời giảng 
dạy của Đức Phật hay những người khác. Đó là sự hiểu 
biết có được do sự học hỏi, nghe giáo pháp, hay 4 đọc kinh 
sách. Sự hiểu biết qua sự thực hành của các vị nây TẤt 
thâm sâu. Đạt được chân lý và tự mình thấy Niết Bàn, sự 
hiểu biết của các vị ẫy qua sự thực hành thật viên mãn. 
Hai thứ hiểu biết mà các vị Tu Đà Huờn có được, gọi là 
bảo vật cao quý. 


Bố thí là bảo vật kế đó. Vị Tu Đà Huờn rất rộng rãi. 
Theo Thanh Tịnh Đạo, các vị ấy đã diệt trừ tâm bỏn xẻn, 
lòng tham không đáy. Cũng trong chú giải khác có nói 
rằng các vị ấy cũng tiêu diệt tánh ganh tị. Không bị ô 
nhiễm bởi đồ ky và bỏn xẻn, vị Tu Đà Huòn rất rộng rãi 
trong sự bố thí. 


Có người nói rằng nêu muốn thử để khám phá ra xem 
người đó là Tu Đà Huờn hay không, hảy xin người ẫây 
một món vật gì quý giá. Nếu người ấy không thê cho 
được, người ây chưa phải là Tu Đà Huờn. Tuy nhiên đó 


96 


là một sự giả thử sai. Nếu hỏi xin một vật gì của một 
người nào đó mà họ không thê cho hay họ không có, thì 
làm sao họ cho được? Khi không thể cho được không nên 
nghĩ đó là do sự keo kiệt hay tham lam khi người ấy 
không thể ban cho được. 


Vào thời Đức Phật, một vị sư hỏi xin cái y nội của Đại 
Đức Uapplavanna, một Tỳ khưu mi, Uppalavanna không 
phải là Tu Đà Huờn, nhưng là một A La Hán, cho nên 
Ngài không có dính mắc gì cả. Nhưng khi vị sư xin Ngài 
cho ô ông cái áo, Ngài nói răng, “Không, tôi không thê cho 
ông cái áo đó được.” VỊ sư vân nài nĩ, cuối cùng bằng 
thần thông, Ngài cho vị sư cái y. Không nên cho răng lần 
đầu tiên Ngài từ chối là do sự dính mắc hay bỏn xẻn, vì 
Ngài có nói răng, “Tôi chỉ có mỗi một cái áo, cho nên tôi 
không thể cho ông được.” 


Bảo vật cao quý cuối cùng là trí tuệ panna. Trong tám chỉ 
của Bát Chánh Đạo, chi thứ nhứt là Chánh Kiến, panna. 
Với chánh kiến vị Tu Đà Huờn có thể tận diệt ba thằng 
thúc và diệt bỏ sức mạnh của vài ô nhiễm khác. Trí tuệ 
hay sự hiểu biết mà vị Tu Đà Huờn có được là một bảo 
vật thật sự. 


Trí tuệ hay sự hiểu biết vô cùng quý báu vì nó không thê 
bị đánh cắp. Đó là vật sở hữu riêng, và không phải ai 
cũng có. Nó là vật quý báu nhứt, nó có thê tận diệt ô 
nhiệm hoàn toàn, tận diệt ô nhiễm có nghĩa là tận diệt sự 
khổ đau. Nếu ta sở đắc các phâm hạnh ấy, mặc dù rất ít, 
có thê nói răng ta không nghèo nàn. 


97 


Có một câu chuyện trong thời kỳ Đức Phật, có một người 
có bịnh cùi, một hôm ông ta tuyên bố với một vị Trời Đế 
thích rằng “tuy không có tiền, nhưng tôi không nghẻo, vì 
tôi có những bảo vật cao quý”.Suppabuddha, tên của 
người cùi đó, rất nghèo và phải đi xin ăn, nhưng vì chứng 
bịnh củi làm cho người đời không ngó ngàng gì đến ông 
ta cả. Đói khát, không nhà cửa, và ngập tràn đau khổ, 
ban đêm ông ta không ngủ được và khóc lóc thảm 
thương, làm cho mọi người xung quanh thức trắng và 
đánh thức những ai đang ngủ. Cho nên người ta gọi ông 
ta là Suppabuddha, có nghĩa “làm cho người ta thức 
trăng.” 


Một ngày kia Đức Phật vào thành trì bình khất thực, kế 
đó Ngài đến một nơi đề nghỉ chân. Khi thấy có những 
người cư sĩ và các vị tỳ khưu đệ tử tụ hợp ở đó, Đức Phật 
bắt đầu thuyết pháp cho họ. Suppabuddha đang xin ăn 
gần đó, thấy có đám đông người bèn nghĩ rằng, chắc có 
sự phân phát thức ăn, nên ông ta bèn nhập bọn với đám 
người đó đề lấy thức ăn. Nhưng khi đến gần, ông ta biết 
ra là Đức Phật đang giảng pháp. Quên cả sự đói ông ta 
cung kính ngồi xuống bên góc gần khán giả và chăm chú 
nghe giáo Pháp. 


Đức Phật thấy ông ta, cho nên Ngài giảng một thời pháp 
đặc biệt thích hợp với ông. Trong khi nghe pháp 
Suppabuddha hành thiền minh sát vì sau thời pháp, ông 
đắt Tu Đà Huờn và sở hữu những báu vật cao quý. Sau 
khi trở thành Tu Đà Huờn, ông muốn gặp Đức Phật và 
trình Ngài những thành quả của mình. Nhưng vì số người 
còn quá đông, ông không thể gặp ĐứcPhật được vì Ngài 


98 


đã về lại tu viện. Suppabuddha quyết định đi đến tu viện 
đê phúc trình sự chứng ngộ của mình. 


Vị Trời Đề Thích muốn thử vị Tu Đà Huờn mới nầy. 
Ngài gặp vị Tu Đà Huờn trên đường và bảo rằng, “Ông 
hảy nói: “ Đức Phật không phải là Phật, Pháp không phải 
là Pháp, Tăng không phải là Tăng.” Hãy tránh xa Phật, 
Pháp và Tăng, ta sẽ cho ngươi nhiều tài sản vì ngươi 
nghèo khổ quá.” 


Khi Suppabuddha nghe vậy, liền hỏi,“Ông là ai?” và Trời 
Đề Thích trả lời, “Ta là Trời Đề Thích, vua của các vị 
trời.” Không hè động tâm Suppabuddha nói ,“Ông là một 
người ngu xuân; ông là người ác tâm! Ông không xứng 
đáng để hầu chuyện với tôi! Tuy ông cho là tôi nghèo, 
nhưng tôi rất giàu có trong bảy bảo vật cao quý. Tôi đã 
thấy Pháp bảo, ông không thể nào thuyết phục tôi đề tôi 
bỏ Phật.” Rồi vị nây tiếp tục đi. 


Trong khi đó Trời Đề Thích đến gặp Phật, và trình với 
Phật rằng Ngài có thử Suppabuddha bằng cách làm cho 
ông ta xa lánh Phật, Pháp và Tăng, nhưng không thành 
công. Đức Phật dạy, “Dù một trăm hay một ngàn vị Trời 
Đề Thích như Ngài cũng không thể làm cho đệ tử của ta 
bỏ ta được hay bỏ giáo pháp, vì vị nầy đã thấy Pháp bảo, 
đã chứng ngộ Pháp bảo, và có đức tin mãnh liệt nơi Tam 
Bảo và pháp hành, cho nên không có ai có thể lay chuyên 
VỊ nầy được.” 


Nhưng một thảm cảnh xảy ra sau đó. Trên đường đi tìm 
Đức Phật, Suppabuddha bị một con bò húc chêt. Sau khi 
chêt, Suppabuddha tái sanh vào cảnh trời. Quí vị nghĩ thê 


99 


nào—đó có phải một thảm cảnh hay không? Sư nghĩ 
Suppabuddha may mắn, vì nếu ông không chết, căn bịnh 
và những sự đau khổ trên thế gian vẫn tiếp tục. Nhưng 
khi chết ông được tái sanh vào cảnh trời khỏi bịnh hoạn, 
ông có thê hưởng hạnh phúc ở cảnh giới của trời. Nhiều 
khi một thảm cảnh, lại là một cái phước, nếu phân tách 
tột cùng. 


Tại sao Suppabuddha tái sanh làm một vị Trời? Tu Đà 
Huờn Đạo không có kết quả là sự tái sanh, vì nó lẫy Niết 
Bàn làm đối tượng và dân đến sự chấm dứt tái sanh Vị 
ấy tái sanh làm trời ở cảnh trời, vì trong đời, vị ây rất 
nghẻo và bị người đời xa lánh vì bịnh hoạn, vị ây không 
thể làm những việc phước thiện. Việc thiện mà vị ây làm 
được là việc hành thiền minh sát. Trong khi nghe Phật 
giảng, vị ấy chứng được những tầng của thiền minh sát. 
Cho nên ta có thê nói rằng nghiệp thiện trong sự hành 
thiền minh sát đã đưa đến sự tái sanh nơi nhàn cảnh. 


Hòa Thượng Mahasi nói rằng, “Hành thiền minh sát có 
thê đưa ta tái sanh đến cảnh trời. Nếu không làm những 
điều phước thiện khác, nhưng nếu hành thiên minh sát 
nhưng chưa chứng đắt, nó có thê đưa đến sự tái sanh nơi 
nhàn cảnh.” 


Trong một bài kinh, Đức Phật có dạy, “Một vị vua 
Chuyên Luân Thánh Vương có thể rất quyền lực, ông có 
thê thụ hưởng những thú vui thế gian cũng như những 
thú vui của cảnh trời. Nhưng vì vị nầy không sở hữu bốn 
thứ, vị nầy không tránh được cảnh địa ngục, súc sanh, 
ngạ quý và khổ cảnh. 


100 


Tuy nhiên, một đệ tử cao thượng chỉ sống bằng một nắm 
thức ăn khất thực và mặc y rách rưới. Nhưng vị nầy sở 
hữu bốn thứ, tránh được cảnh địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ 
và khổ cảnh. Bốn thứ đó là gì? Đó là: đức tin nơi Phật 
không lay chuyên, đức tin nơi Pháp không lay chuyền, 
đức tin nơi Tăng không lay chuyên, và giới hạnh trong 
sạch. 


Cuối bài pháp, Đức Phật dạy rằng nắm quyền trị vì cả 
năm châu bốn biển cũng không bằng một phần mười sáu 
lần một phần mười sáu, của sự có được bốn phẩm hạnh 
trên. Nghĩa là làm một vì vua chúa tế của vũ trụ cũng 
không bằng một phần mười sáu lần một phần mười sáu 
của một vị Tu Đà Huờn. Có thể là vị chúa tế vũ trụ, là 
Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, nhưng ta không trốn tránh 
được sự tái sanh trong khổ cảnh. Nhưng nếu là Tu Đà 
Huờòn, tuy không giàu có, nhưng được tránh khỏi tái sanh 
vào cảnh địa ngục. Cho nên làm vua chúa tÊ vũ trụ không 
bằng một phần mười sáu lần một phần mười sáu làm một 
vị Tu Đà Huờn. Đó chính là cốt tuỷ của bài kinh. 


Phước báu khác là Tu đà huờn Đạo fránh được tắm tà 
đạo. QQuí vị cũng quen thuộc với Bát Chánh đạo, ngược 
lại -đó là tám tà đạo. Con đường nây có tám chi tà, bắt 
đầu với tà kiến, tà tư duy vân vân...Chánh kiến loại trừ tà 
kiến hay sự hiểu sai. Chánh Tư duy loại trừ sự suy nghĩ 
sai, vần vân... 


Micchasati, tà niệm cũng được nói ở đây. Theo sát nghĩa 
trong Vĩ Diệu Pháp thì không có tà niệm vì niệm là luôn 
luôn thiện. Nhưng đây ta tìm thấy chữ micchasati, niệm 
sai. Chú giải nói rằng không có cái gì gọi là tà niệm, 


101 


nhưng ở đây sự hồi tưởng lại bất thiện nghiệp quá khứ 
gọi là niệm sai. Nếu nhớ sát sanh hay trộm cắp trong quá 
khứ, đó gọi là niệm sai. Nhưng nếu nhớ để sát sanh hay 
để trộm cắp, đó gọi là tà niệm. Cho nên từ ngữ được 
dùng trong nhiều nghĩa khác nhau 


Chánh niệm, right sati, trong Vi Diệu Pháp nói rằng niệm 
luôn luôn thiện, sati nệm luôn luôn đúng, vì không bao 
giờ có gì gọi là tà niệm. Nghĩa của chữ tà niệm nên hiểu 
trong nội dung của kinh Sutavanta. 


Chánh niệm, sammasati, có thể loại trừ tà niệm cũng như 
Chánh định loại trừ tà định. Thí dụ của tà định trong khi 
người ta câu cá. Họ cầm lấy cần câu vì có định ở đó. Khi 
họ thấy giây câu hơi căng thăng, họ giựụt cần câu lên. 
Thứ định nây gọi là tà định. Tu đà huờn Đạo có tám 
chánh đạo, và tám chánh đạo nầy có thể loại trừ tám tà 
đạo. Đây là phước báu to lớn của Tu đà huờn Đạo. 


Phước báu kế là Tu đà huờn Đạo tận diệt thù oán và 
nguy hại. Thù oán là sân hận đưa đến hành động thù 
ghét, sát sanh, trộm cắp vân vân... Vì sân hận và nguy hại 
là kẻ thù của ta, chúng có thê đưa ta đến bốn đường ác 
đạo. Tuy nhiên Tu đà huờn Đạo tiêu diệt khuynh hướng 
tác động đó, cho nên một người trở nên Tu Đà Huờn sẽ 
không bao giờ sát sanh hại vật. Tu đà huờn Đạo cũng tiêu 
diệt tất cả những nguy hại có thê đưa xuống bốn đường 
ác đạo. 


Một phước báu khác của Tu đà huờn đạo là được xem là 
con trai hay con gái ruột thịt của Bậc Giác Ngộ. (thật ra 
không có ghi con gái trong kinh—Sư thêm vào vì Sư sợ.) 


102 


Chỉ khi nào trở thành Tu Đà Huòn, vị ẫy mới được xem 
là con trai hay con gái của Đức Phật. 


Trước khi đó, ai cũng có thể bỏ Đức Phật và theo một 
thầy khác, vì đức tin vào Tam Bảo và pháp hành của họ 
không đủ mạnh. Nhưng người nảo đạt đến ít nhứt Tu đà 
huờn Đạo sẽ không bao giờ đi ngược lại hàng đệ tử của 
Phật, nên được cho là con trai hay con gái ruột của Đức 
Phật, đệ tử Phật. 


Ta thường nói rằng mình là con trai và con gái của Đức 
Phật, hay gọi là Phật tử nhưng điều đó không thật chỉ trừ 
khi nào ta đạt đến tầng thánh thứ nhứt. Để chứng tỏ đức 
tín và quyết tâm đối với Phật Pháp Tăng, Sư nghĩ cũng 

có thê chấp nhận nếu ta nói răng ta là con trai hay con gái 
của Phật. Nhưng chỉ có vị giác ngộ đạt đến tầng thánh Tu 
Đà Huờn mới thật sự được cho là con trai hay con gái của 
Đức Phật. 


Có nhiều phước báu khác mà Tu đà huờn Đạo có được. 
Tự thấy chân lý và chứng ngộ giáo pháp, vị Tu Đà Huờn 
sở hữu trí tụê và không cần phải đi học hỏi nơi thầy nào 
khác. Nhưng một người thường không có kiến thức riêng, 
họ phải đi học hỏi nơi người khác. VỊ Tu Đà Huờn còn 
được nhiều phước báu khác. Trong đó có sự tái sanh vào 
gia đình giàu có, và được tái sanh trong cõi trời ít khổ 
hơn là sự khô ở thế gian. 


Vị Tu Đà Huờn phải chịu khổ trong bảy kiếp nữa trong 
luân hồi nếu các vị nầy không đạt được tầng thánh cao 
hơn trong khoảng thời gian đó. Nếu các vị này đạt được 
tầng thánh cao hơn, thì không còn là Tu Đà Huờn, mà là 


103 


Tư Đà Hàm Sakadagamnis. Khi vị đó còn là Tu Đà Huòn 
và không đạt được tầng thánh cao hơn, vị nầy vân được 
thọ hưởng nhiều phước báu của Tu đà huờn Đạo, khổ ít 
hơn ở thế gian, và được hưởng nhiều phước báu sẽ đến. 


Có ba hạng Tu Đà Huờn--những vị chỉ còn bảy kiếp sống 
là nhiêu nhứt trước khi đạt Niệt Bàn, những vị chỉ còn có 


một kiêp, và những vị còn hai đên sáu kiệp. 


›t **%* % % 


104 


vi Con đường đến Niết Bàn 


Chúng ta chưa nói hết về Tu Đà Huờn, là một vị đã đạt 
đến tầng giác ngộ đầu tiên; tận diệt thân kiến, hoài nghĩ 
và giới cắm thủ; và chỉ còn có nhiều nhứt là bảy kiếp 
trong vòng luân hồi. 


Trong kinh tạng cũng như trong VI Diệu Pháp thường 
nhắc đến ba hạng Tu Đà Huờn. Hạng thứ nhứt là “Tu Đà 
Huờn tối đa là bảy kiếp.” Hạng thứ hai là “Tu Đà Huờn 
từ gia đình đến gia đình,” và hạng thứ ba là “Tu Đà Huờn 
một hạt giỗng.” 


Tu Đà Huờn hạng thứ nhứt được gọi là ˆ "tối đa bảy kiếp” 
vì vị nấy tái sanh nhiều nhứt là bảy kiếp, và cuối cùng sẽ 
đạt được giải thoát. Sau khi trở thành Tu Đà Huờn trong 
kiếp này, vị ấy sẽ tái sanh bảy, lần nữa, hoặc trong cảnh 
người hay trong cảnh trời. Vị ấy sẽ không đạt đến tầng 
thánh cao hơn cho đến lần tái sanh thứ bảy. Trong kiếp 
sống cuối cùng vị ấy hoặc sẽ lần lượt đạt được ba tầng 
thánh chứng ngộ hoặc sẽ trở thành A La Hán đạt đến sự 
giải thoát cuối cùng. 


Các vị Tu Đà Huờn chỉ tái sanh vào gia đình đạo đức. 
Như tên gọi hạng thứ hai là “Tu Đà Huờn gia đình đến 
gia đình.” sanh từ gia đình này đến gia đình khác. Ở đây 
“ø1a đình” có nghĩa gia đình cõi chư thiên hay gia đình 
cõi thế gian. Theo trong kinh sách, vị Tu Đà Huờn nây sẽ 
tái sanh hai hay ba lần nữa và sẽ đạt giải thoát rốt ráo. 


Chú giải nói rằng hai hay ba kiếp tái sanh chỉ là một cách 
nói mà thôi. Thực ra ta phải hiệu răng không phải từ hai 
105 


hay ba kiếp, nhưng đến sáu kiếp. Tu Đà Huờn hạng thứ 
nhứt phải qua bảy kiếp, hạng Tu Đà Huờn thứ ba có một 
kiếp, hạng thứ hai phải có từ hai đến sáu kiếp tái sanh, 
trong thế gian hay trong cảnh trời hai, ba, bốn, năm hay 
sáu lần. Và trong kiếp tái sanh lần thứ sáu vị này chắc 
chăn sẽ đạt đến các tầng thánh chứng ngộ cao hơn và sẽ 
chấm dứt khô ở cảnh đó. 


Hạng thứ ba gọi là “Tu Đà Huờn một hạt giống,” nghĩa là 
chỉ còn lại có một hạt giống của tái sanh. Theo kinh điển 
vị Tu Đà Huờn nầy chỉ còn một kiếp tái sanh, sẽ sanh vào 
thế gian của người hay trời. Nhưng theo trong chú giải vị 
nầy chỉ tái sanh một kiếp, thôi, và trong kiếp đó vị nầy sẽ 
đạt được ba tầng thánh kế tiếp và chấm dứt mọi đau khổ. 
Nghĩa là vị ấy sẽ trở thành A la Hán và đạt giải thoát cuối 
CÙng. 


Như vậy có ba hạng Tu Đà Huờn: một hạng còn bảy kiếp 
tái sanh, một hạng còn hai đến sáu kiếp tái sanh, và một 
hạng chỉ còn một kiếp tái sanh. Khi ta nói vị Tu Đà Huờn 
sẽ tái sanh tối đa là bảy lần, nhưng không phải vị nào 
cũng tái sanh bảy lần, mà có thê từ hai lần, ba lần vân 
vân... 


Tại sao có ba hạng? Chú giải nói rằng đó là tùy theo sức 
mạnh của sự hành thiền minh sát. Có vị có tuệ minh sát 
còn yếu nên sẽ còn bảy kiếp tái sanh nữa. Các vị có tuệ 
minh sát trung bình sẽ còn từ hai đến sáu kiếp tái sanh, 
và các vị có tuệ minh sát mạnh sẽ còn chỉ có một kiếp tái 
sanh. Cho nên tùy theo sức mạnh của sự hành thiền minh 
sát, có ba hạng Tu Đà Huòn. 


106 


Nhưng cũng có những vị Tu Đà Huờn khác không năm 
trong ba hạng trên. Chú giải ghi rằng Trưởng giả Cấp Cô 
Độc Anathapindika, nữ thí chủ Visakha, và Trời Đề 
Thích Sakka, thuộc vào hạng này vì họ còn hoan hỉ trong 
vòng sanh tử. Họ chưa muốn sớm thoát khỏi vòng luân 
hồi và muốn ở lại càng lâu cảng tốt. Cho nên họ sẽ chứng 
ngộ Niết Bàn trễ nhiều hơn bảy kiếp tái sanh. 


Những vị Tu Đà Huờn nây trước hết phải trải qua các 
kiếp tái sanh ở mỗi nơi của sáu cảnh trời và của năm 
cảnh trời Phạm Thiên (Tịnh cư thiên), nơi mà các Ngài sẽ 
đạt được sự giải thoát trong cảnh giới Phạm thiên cao 
nhứt. Nhưng cũng phải mất nhiều thời gian. Cảnh trời 
Phạm thiên là cõi giới mà kiếp sông chúng sanh rất đài-- 
hăng triệu tuổi quả địa cầu. Nếu ta có thể viên mãn được 
quả vị A la Hán trong kiếp này, ta sẽ chứng ngộ Niết Bàn 
trước các vị Tu Đà Huờn nây, vì họ hiện vân còn ở vòng 
luân hỏi rất lâu. 


Khi một vị trở thành Tu Đà Huòn, có nghĩa là Tu đà 
huờn Đạo sotapatti-magøa và Tu đà huờn Quả sotapatfti- 
phala sanh khởi trong tâm. Tu đà huờn Đạo phát sanh chỉ 
một lần, trong một khoảng thời gian vô cùng ngăn, có lẻ 
chỉ một phần tỉ của một giây đồng hồ. Kế đó Tu đà huờn 
Đạo được lập tức theo sau bởi hai hay ba chặp của Tu đà 
huờn Quả (tâm Quả). Khi ta nói tỉ tỉ của chặp tư tưởng 
trong một giây, hai hay ba chặp không đáng kế gì cả. Do 
đó khoảnh khắc giác ngộ chỉ lóe lên như ánh chớp. Sau 
đó, tâm trở lại trạng thái tâm bình thường. 


Những vị đã đạt được Đạo và Quả có thể hưởng lại Quả 
tâm lân nữa. Khi tâm lây Niệt Bàn làm đôi tượng, tâm vô 


107 


cùng an lạc. Những vị nào được chứng ngộ luôn luôn 
muốn được an lạc nơi tâm băng cách lấy Niết Bàn làm 
đối tượng. Khi nhập vào Quả tâm, thời gian nầy giống 
như một khoảng nghĩ ngơi cho các Ngài sau khi đạt giác 
ngộ. 


Những vị đã đạt đến tâng thánh đầu tiên, hay các tầng. 
thánh khác, thường muốn nhập vào Quả tâm nầy. Muốn 
được như vậy, vị Tu Đà Huờn phải hành thiền minh sát. 
Mục tiêu của các vị ấy bây giờ không phải để đạt đến 
tầng chứng ngộ cao hơn, mà là để đạt tới trạng thái an lạc 
mà các vị kinh nghiệm trước đây. Với mục đích trên, các 
vị ấy hành thiền minh sát, và đi qua các giai đoạn của 
minh sát tụê như các vị ấy đắc Đạo tâm Tu đà huờn. Khi 
minh sát tụê thành tựu, thì Quả tâm phát sanh thay vì Đạo 
tâm như trước đây. 


Đó gọi là hưởng Quả giải thoát phala-samapatti, nhập 
diệt thọ tưởng định. Trong khi hưởng Quả chứng ngộ, chỉ 
có Quả tâm phát sanh. Một Quả tâm theo sau Quả tâm 
khác, hằng tỉ tỉ lần, kéo dài tùy theo hành giả muốn kéo 
dài—có thê một giờ, hai giờ, hay nguyên cả ngày. 


Sau khi thành Tu Đà Huờòn, ta phải làm gì? Ngưng hành 
thiền, hay tiếp tục hành thiền? Trong cả hai kinh 
Silavanta và Sutavanta, Đại Đức Mahakotthika đặt cầu 
hỏi đó: “Hiền Huynh Xá Lợi Phất, một vị tỳ khưu Nhập 
Lưu phải quán sát những gì? Những gì mà một vị Tu đà 
huờn phải chú tâm quán tưởng? 


Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời: “Hiền huynh Kotthika, vị tỳ 
khưu Nhập Lưu phải cần trọng quán sát ngũ uân thủ là vô 


108 


thường, khô.. là vô ngã. Khi vị tỳ khưu Nhập Lưu quán 
sát ngũ uân thủ, vị ấy có tiềm năng chứng ngộ quả của vị 
Nhất Lai.” 


Theo Đại Đức Xá Lợi Phất, vị Tu Đà Huờn phải chánh 
niệm trên các uẫn thủ cùng những đề mục trước khi vị 
nầy đạt đến tầng thánh hiện tại. Như vậy một người 
thường do hành thiền minh sát trên ngũ uân thủ đạt được 
tầng thánh Tu Đà Huờn, và nếu vị Tu Đà Huờn ấy tiếp 
tục hành thiền cũng trên đề mục ngũ uấn thủ, sẽ dân đến 
tầng giác ngộ kế tiếp. 


Nếu một người đã đạt được tầng giác ngộ thứ nhứt, muốn 
đạt đến tầng giác ngộ thứ hai phải làm gì? Vị nầy phải 
hành thiền minh sát nữa. Thế nên thiền minh sát không 
phải là chỉ thực hành thỉnh thoảng một lần, rồi quên lãng 
đi. Sau khi đạt được tầng thánh đầu tiên, hành giả vẫn 
hành thiên minh sát. Do kết quả của sự hành thiền minh 
sát, vị nầy có tiềm năng đề đạt đến tầng thánh thứ hai, gọi 
là Nhút lai. 


Vị Nhứt Lai gọi là Tư Đà Hàm Sakadagami trong tiếng 
Pali. Sakadagami gồm có saka “một lần” và agami “trở 
lại. ¡.” “Trở lại một lần” ở đây có nghĩa là trở lại chỉ một 
lần nữa thôi. Người thiền sinh đạt được tầng thánh thứ 
hai phải trở lại thế gian chỉ một lần mà thôi. Nhưng trước 
hết vị ấy sẽ tái sanh vào cảnh trời. Sau khi mạng chung ở 


cảnh trời vị ây sẽ tái sanh vào cảnh người. 


Vì chỉ trở lại thế gian một lần thôi nên được gọi là Nhứt 
lai. VỊ Nhứt Lai thực sự có hai kiếp tái sanh, chớ không 
phải một-- một kiệp ở cõi trời, và kiêp kê làm người. Ở 


109 


kiệp nây vị ây sẽ đạt đên tâng chứng ngộ cao hơn, và sẽ 
châm dứt đau khô. 


Một vị Tư Đà Hàm sẽ tận diệt những ô nhiễm gì? Khác 
với vị Tu Đà Huờn diệt tận ba thằng thúc, vị Tư Đà hàm 
không diệt trừ một thăng thúc nảo đặc biệt cả. Sự thành 
đạt của vị ấy là ở chỗ làm cho những ô nhiễm còn lại yếu 
đi hay nhẹ đi, nhứt là tham ái và sân hận. 


Vị Tư Đà Hàm vẫn còn tham ái và sân hận, nhưng hai ô 
nhiễm nây và những ô nhiễm còn lại phát sanh nơi tâm 
các vị ấy không thường xuyên——như chúng ở trong tâm 
người thường, hay vị Tu Đà Huờn. Khi có ô nhiễm sanh 
khởi, rất rải rác và yêu ớt, mỏng manh, như một áng mây 
bay hay cánh mỏng của con ruôi cho nên mặc dù nói răng 
các vị Tu Đà Hàm còn ô nhiễm, tâm của các vị ây vô 
cùng trong sạch. 


Trong tỉnh nhà của Sư, ở Mandalay, có một nhà sư hoàn 
tục. Ông ấy cho ông là Tư Đà Hàm, và thông báo cho 
bạn bẻ của ông, những nhà sư huờn tục tỉnh thông Phật 
Pháp. Một trong các ông nầy nói rằng,” ' Không, ô ông 
không thể là Tư Đà Hàm, vì ông còn sống tại gia, ông có 
gia đình.” 


Vị sư huờn tục ảo tưởng kia nói rằng, “Một người Tư Đà 
Hàm vẫn còn ái dục và sân hận, vẫn có thê được phép có 
gia đình.” Bạn của ông ấy trích dẫn cho ông xem vài 
đoạn trong chú giải. Theo một vải chú giải, nếu loại ái 
dục thô tục nầy còn phát sanh nơi tâm của một vị Tư Đà 
Hàm, thì vị nầy không nên sống tại gia hay có vợ chồng. 


110 


Các nhà chú giải có hai quan niệm khác nhau. Quan niệm 
thiêu số cho rằng khi một vị Tư Đà Huờn có gia đình và 
sống đời tại gia, vị này tất phải còn ái dục. “Nhưng quan 
niệm đa số nói rằng “ Không, những ô nhiễm phát sanh 
trong tâm của vị Tư Đà Hàm rất nhẹ nên không thê nảo 
có ái dục trong tâm của vị Tư Đà Hàm.” 


Và những người bạn ấy suy đoán về việc có gia đình và 
có con cái. Chú giải cho biết có nhiều cách để thụ thai, 
như là, thụ thai có thể xảy ra chỉ bằng sự đụng chạm, hay 
chỉ bằng cách nghe tiếng, vân vân...Những người bạn 
vạch ra điều này cho ông ta và nói rằng một vị Tư Đà 
Hàm không thể còn những ái dục thô thiển như vậy trong 
tâm. 


Hòa Thượng Mahasi không có ý kiến quyết định gì về 
vấn đề này. Ngài nói rằng, “Rất khó cho những nhà khoa 
học hiện đại chấp nhận sự thụ thai có thê xảy ra chỉ bằng 
cách đụng chạm hay nghe tiếng, nhưng quan niệm của 
các giảng sư cũng phải được chú ý, không nên bác bỏ 
hoàn toàn. 


Những vị đã chứng ngộ có biết được những ô nhiễm nào 
các Ngài đã tận diệt và những ô nhiễm nào còn lại phải 
được tận diệt? Sau khi hành giả mới đắc Đạo, được trải 
qua tiến trình tâm, trong đó vị nầy quán chiếu lại sự 
chứng đạt của mình. Những tiến trình nây luôn luôn sanh 
khởi ngay sau giây phút chứng đắc dẫn đến sự quán chiều 
trên năm điều: Đạo, Quả, Niết Bàn, những ô nhiễm đã 
được tận diệt, và những ô nhiễm còn lại phải được tận 
diệt. 


111 


Không có một quy luật nhứt định nào cho rằng tất cả năm 
điều quán chiếu trên phải xảy ra trong tâm các vị vừa 
chứng ngộ. Trong kinh nói rằng có những vị nhứt định 
quán chiếu trên ba thứ đầu -- Đạo, Quả và Niết Bản. 
Nhưng các vị có thể hay không quán chiếu hai thứ sau— 
ô nhiễm đã được tận diệt, và ô nhiễm còn lại. Nếu các vị 
nây không quán chiếu được hai thứ tâm nây, thì không 
thể nảo biết ô nhiễm nào được tận diệt và ô nhiễm nào 
CÒn lại. 


Người anh họ của Đức Phật là Mahanama là một vị Tư 
Đà Hàm. Tuy nghĩ rằng Ngài đã diệt trừ mọi ô nhiễm, 
Ngài thấy còn vài thứ sanh khởi trong tâm. Khi chúng 
phát sanh, Ngài biết là chúng phát sanh và Ngài trình với 
Đức Phật và hỏi tại sao chúng vẫn còn sanh khởi. Đức 
Phật dạy rằng tại vì Ngài không quán chiếu về những ô 
nhiễm đã tận diệt và những ô nhiễm còn lại sau khi giác 
ngộ. 


Do đó người giác ngộ có thê không biết ô nhiễm nào tận 
diệt và ô nhiễm nào còn lại. Chỉ khi nào biết trước và 
quán chiếu hai thứ tâm đó mới biết thôi. Ở đây, biết trước 
nghĩa là một người đã có sẵn kiến thức học từ trong kinh 
sách để hiểu sự cần thiết của sự quán chiếu hai thứ trên. 


Vậy một vị Nhứt lai phải làm gì? Câu hỏi của Đại Đức 
Mahakotthika là, “một vị Nhút lai phải quán sát những 


øì?” Và cầu trả lời vân như nhau: 


“Hiền huynh Kotthika, một vị tỳ khưu là Nhứt lai phải 
cân trọng quán sát ngũ uân thủ là vô thường, khô... là vô 


112 


ngã. Khi vị tỳ khưu là Nhứt lai cân trọng quán sát ngũ 
uân thủ, có thê vị ây sẽ chứng nghiệm Quả của Bât lai.” 


Thế nên sau khi trở thành Tư Đà Hàm, nếu tiếp tục hành 
thiên minh sát, các Ngài có tiêm năng đê đạt đên tâng 
thánh chứng ngộ cao hơn. Đó là Bât lai tâng giác ngộ thứ 
ba. 


Vị Nhất lai trở lại thế gian chỉ một lần thôi. Nhưng vị bất 
lai không trở lại thế gian loài người hay cảnh giới chư 
thiên. Các vị không tái sanh làm người hay cảnh trời dục 
giới. Vị Bất lai sẽ còn một kiếp tái sanh làm Phạm thiên 
trong cõi trời Phạm thiên, (Tịnh cư thiên) và có thể có 
năm kiếp tái sanh, mỗi kiếp trong mỗi cảnh của cảnh trời 
Phạm Thiên. Trong cảnh giới Tịnh cư thiên, Ngài trở 
thành A La Hán và đạt đạo giải thoát cuối cùng. 


Một vị Bắt lai gọi là A Na Hàm Anagami trong tiếng 
Pali. Chữ nầy gồm có na, nghĩa là “không” và agami, 
nghĩa là “trở lại. “Nhập chung lại, chúng có nghĩa là 
“không trở lại.” VỊ A Na Hàm tận diệt thêm vài ô nhiễm, 
trong đó có sự tận diệt hoàn toàn của ái dục và sân hận. 
Sau khi trở thành A Na Hàm, vị nầy sẽ không bao giờ. 
dính mắc vào trong tham ái. Ngài không thê tiếp tục sống 
một cuộc đời có gia đình, và không thê nảo nồi sân. 


ĐI cùng với sân hận, vị nầy tận diệt sợ hãi cũng cùng một 
loại với sân hận. Thế nên vị nầy không sợ hãi việc gì cả, 
và sẽ không nỗi sân khi có sự khiêu khích. Không dính 
mắc những gì trong thế gian loài người và thế giới trời 
dục giới. Đó là những biểu hiệu của những vị đã tận diệt 
ái dục và sân hận. 


113 


Có hai câu chuyện để chứng minh việc một vị A Na Hàm 
đã diệt bỏ hay tận diệt ái dục. Có người kia tên là Ugøa 
mới đạt quả A Na Hàm. Vị nây có bốn bà vợ. Sau khi trở 
thành A Na Hàm, vị này gọi tất cả bốn bà và bảo rằng, 
“Nầy các chị em, giờ đây tôi giữ năm giới, với sự kiêng 
cữ tình dục là giới thứ năm.” 


Nghĩa là vị nầy giữ năm giới nhưng thay vì giới thứ ba, 
vị này dời giới nầy sang thứ năm. Đó gọi là giới cao 
thượng là giới thứ năm.” Là A Na Hàm tự nhiên giữ giới 
trong sạch và nói rằng ” Tôi nay giữ năm giới với sự 
kiêng cữ tình dục là giới thứ năm. Bây giờ các chị em có 
thê tiếp tục sống ở đây, hay muốn lây cái gì thì lây và về 
lại gia đình cha mẹ. Hay cứ cho tôi biết nêu muốn lấy 
chồng khác, tôi sẽ bằng lòng cho người đàn ông đó cưới 
chị hay em.” Người vợ cả nói rằng, “Được, xm gã tôi cho 
người đàn ông đó.” 


Vị nầy bèn nắm tay trái bà vợ và tay phải cầm một chén 
nước, và trao bà vợ cả cho người đàn ông đó. Vị ấy nói 
rằng, “Thật là kỳ lạ ta không cảm thấy hồi hận, hay ganh 
tị hay sân hận khi ta cho vợ đi như vậy. ” Một vị A Na 
Hàm, không còn thú vị về dục lạc giác quan. và cả những 
đối tượng vật chất của giác quan. Thế nên vị ấy mỚI có 
thể cho các người vợ một cách dễ dàng, và nói,” Đây là 
một điều kỳ lạ trong tôi.” 


Câu chuyện thứ hai hơi dài dòng một chút, nên Sư sẽ nói 

văn tắt. Trong thời kỳ Đức Phật ở thành phố Rajagaha, có 
một người thiện nam tên là Visakha. Xin chú ý là tên nầy 
giống y như tên của vị thí chủ có cùng một tên Visakha. 


114 


Nêu người đó là người nữ, thì chữ nây đọc là Vi-sa-kha 
với vân “a” dài. Nêu là người nam, thì chữ nây đọc là Vi- 
sa-kha với vân “ãă” ngăn. 


Sau khi giảng xong thời pháp đầu tiên tại Isipatana và 
nhập hạ ở đó, Đức Phật tiếp tục cuộc hành trình đi đến 
Rajagaha, nơi đó Ngài nhập hạ lần thứ hai. Sau khi đến 
thành phó, Ngài giảng pháp cho nhiều người trong đó có 
vua Bình Sa Vương. Vua Bình Sa Vương và nhiều người 
hầu cận gồm cả Visakha, trở thành Tu Đà Huờn trong lần 
đầu tiên nghe Đức Phật giảng. 


Sau đó Visakha nghe Đức Phật thuyết pháp và đạt quả 
Tư Đà Hàm. Và một lần sau đó ông nghe một bài pháp 
khác ông trở thành A Na Hàm. Khi trở về nhà ông hoàn 
toàn thay đổi. Trước kia khi về tới nhà ông vui cười và 
gọi vợ, nhưng lần này ông về nhà như một nhà sư. 


Lúc ông về gần tới nhà, vợ ông nhìn qua cửa số. Thấy cử 
chỉ lạ lùng của chồng, bà vợ phân vân nghĩ có gì xảy ra 
cho ông: “Ông có người khác ở ngoài hay là có ai đã nói 
những lời chia rẻ với ông?” Khi ông vào nhà, thì bà vợ 
đưa tay cho chồng, như thường lệ khi ông vô nhà, nhưng 
Visakha không năm lấy tay bà vợ. Ông giữ tay của ông 
lại, bà vợ rất thất vọng. Và bà nghĩ rằng, “thôi được, để 
xem coi tới bữa ăn có gì khác không..” 


Nhưng đến bữa ăn, ông không ngồi cùng bàn với vợ. 
Ông lây thức ăn rồi đi kiếm chỗ khác ngồi ăn như một 
nhà sư. Thấy vậy, bà vợ tự nói rằng, “cũng được, ta sẽ 
biết tối nay.” Nhưng tối đến, ông không vào phòng ngủ. 
Ông vào một phòng khác và ngủ trên một cái giường 


115 


nhỏ. Và tiếp tục như vậy hai hay ba ngày sau. Khi không 
thê chịu đựng nữa, bà mới hỏi chồng tại sao ông thay đôi 
như vậy. Visakha mới quyết định nói với vợ, mặc dù theo 
luật không nên tuyên bố sự giác ngộ của mình, ông phải 
nói với vợ ông. Nếu ông không nói sự thật, bà vợ sẽ chết 
vì đau khổ 


Và ông nói răng, “Tôi đã đạt được Giáo Pháp,và không 
thể sông đời sông gia đình. Bả có bốn trăm triệu, và tôi 
có bốn trăm triệu. Bây giờ tất cả là của bà; bà muốn làm 
gì thì làm. Nếu bà muốn tiếp tục ở nhà này, bà có thể ở 
nhà này, nhưng bà sẽ giống như là mẹ hay chị tôi vậy.” 
Và ông tiếp tục.” nếu bà muốn lấy chồng khác, bà tự do 
làm việc ây.” 


Bà nghĩ, “một người thường không thê nói như vậy, ch 
sự chứng ngộ giáo pháp của ông ấy phải rất cao quý.” 
Và bà vợ hỏi, “Chỉ có đàn ông mới đạt được giáo pháp”? 


Khi ông trả lời rằng, „ không, đàn ô ông hạy đàn bà ai cũng 
có thê chứng ngộ cả,” thì bà vợ nói rằng, “nếu vậy, tôi 
cũng muốn được xuất gia.” 


Visakha rất vui mừng, và sắp xếp cho bà xuất gia. Ông 
báo tin cho vua Kosala, lấy một cái kiệu, nhóm lại vài 
người đản ông, và với nghi lễ chỉnh tê khiêng kiệu bà vợ 
đến nữ tu viện của những vị tu nữ tu ở đó. Ông xin n1 sư 
trưởng làm lễ xuất gia cho bà vợ. Nhưng vị ni sư trưởng 
tưởng răng ông chỉ là một ông chồng giận vợ nên gởi bà 
vợ vào tu viện. Cho nên, vị sư nữ hỏi, “thưa ông, ông 
cũng nên khoan hồng cho một hay hai lỗi lầm nên tha thứ 
xin đừng nên làm như thế..” Ông trả lời rằng, “không, 


116 


bà ây muôn trở nên một tu nữ do đức tin.” Và bà vợ được 
xuât gia và có pháp danh là Dhammadimna. 


Sau khi xuất gia có nhiều người đến tu viện thăm viếng 
nên bà không có nhiều thì giờ để thực tập. Cho nên bà 
cùng vị thầy của bà đi đến nơi khác để hành thiền. Vì bà 
là một người có năng khiếu và đã tích trữ nhiều ba la mật 
trong kiếp trước, chỉ mất có hai hay ba ngày, bà trở thành 
A La Hán. 


Khi người chông nghe tin bà trở lại thành phó, ông ngh], 
“Ô, bà đã xuất gia, và chỉ mới có vài ngày sau, bà trở vê. 
Phải chăng bà muốn trở lại đời cư sĩ.” Đề thử bà, ô ông 
bèn đến và hỏi đạo. Cuộc pháp đàm này được ghi lại 
trong bộ Trung A Hàm MaJjhima Nikaya. 


Câu hỏi của ông rất cao sâu, nhưng bà trả lời trôi chảy. 
Ông rất hoan hi, đến hầu Đức Phật và trình lại những câu 
trả lời của bà. Đức Phật dạy, “nếu ông hỏi Như Lai 
những câu hỏi đó, Như Lai cũng trả lời giống như vậy.” 
Những lời của Đức Phật tán thán làm bà rất được vinh 
hạnh. 


Khi Visakha trở thành A Na Hàm, ông biết rằng ông sẽ 
không tiếp tục sống đời sống của một người chồng, trong 
gia đình, nên ông dễ dàng từ bỏ vợ, tài sản, và những thứ 
ông sở hữu. Đó là những thứ vật chất, một vị A Na Hàm 
không thích thú vào những thứ vật chất đó. Cho nên nếu 
trở nên vị A Na Hàm, vị nây không màng gì ở thế gian 
cả, cả đến người vợ yêu quý. 


117 


Hòa Thượng Mahasi thêm rằng một vị A Na Hàm tận 
diệt mọi tham ái, nếu nghĩ rằng quí vị là A Na Hàm, thì 
không nên hút thuốc hay nhai trầu. Có lẽ Ngài đã thấy có 
ai cho rằng họ là A Na Hàm, nhưng vẫn còn chưa dứt 
những thói xấu đó, cho nên Ngài thêm phần nầy vào 
trong bài giảng của Ngài. 


>t * **% % 


118 


vI. Các tầng thánh đạo cao hơn 


Hôm qua chúng ta nói về A Na Hàm hay Bắt Lai, tầng 
thánh thứ ba của sự giác ngộ. Khi một vị đạt đến tầng 
thánh nây, Ngài diệt trừ được mọi dục lạc giác quan và 
sân hận. Ngài không còn ham muốn bất cứ vật gì trên 
thế gian, và không còn kinh nghiệm oán ghét, sân hận 
hay sợ hãi. Thế nên A Na Hàm gần giống như A la Hán. 


Nhưng vẫn còn năm thằng thúc phải được tiêu diệt. Vị A 
Na Hàm còn ham muốn duyên theo cảnh sắc giới 
rupavacara, và vô sắc giới arupavacara. Nghĩa là Ngài 
còn ham thích cảnh trời sắc giới có cả tâm và thân, và 
cảnh trời vô sắc giới không có thân, chỉ có tâm mà thôi. 
Ngài còn mong muôn duyên theo hai cảnh giới trên, và 
muôn tái sanh vào hai cảnh ây. 


Vị A Na Hàm vẫn còn ngã mạn, mana, dù rất nhẹ nhàng 
và rất Ít. Ngã mạn ở đây không phải do tả kiến, cái “ta”. 
Nhưng vì Ngài tận diệt thân kiến đã lâu, ngã mạn không 
phải do thân kiến. Tuy nhiên Ngài vẫn còn nó—có thê 
ngã mạn nơi chính bản thân, trong nghĩa của “Tôi biết, 
tôi thấy.” 


Ngài vẫn còn phóng dật. Phóng dật ở đây có nghĩa là tâm 


không thể năm đúng yên trên đề mục thiền. 


Tuy sư phóng dật hay bất an vẫn còn ở vị bắt lai, nó rất 
yếu ớt và mỏng manh. A Na Hàm là những vị hoàn mãn 
sự định tâm samadhi, nghĩa là tâm định rất mạnh. Tuy 
phóng dật là ngược lại với định, vị A Na Hàm không thể 


119 


tận diệt nó hoàn toàn. Nhưng sự phóng dật còn lại rất 
yêu, và sự phóng dật nây ở tâm chớ không phải ở thân. 


Vị A Na Hàm vẫn còn thăng thúc của vô minh, avijja. 
Cho rằng vị A Na Hàm còn vô minh có vẻ bội bác. 
Nhưng đây không phải là vô minh của người phàm hay 
của vị Tu Đà Huờn hoặc Tư Đà Hàm. Có thể sự vô minh 
của Ngài do sự không biết trạng thái thực sự của cảnh sắc 
giới và vô sắc giới, những cảnh mà Ngài còn muốn tái 
sanh vào. Cho nên Ngài còn có một chút vô minh. Thực 
sự A Na Hàm có rất ít ô nhiễm còn lại, cho nên phần 
nhiều các Ngài tái sanh nơi cảnh trời Phạm thiên. 


Có hai mươi cõi Phạm thiên, một trong những cõi đó chỉ 
có thân mà không có tâm, và bón cảnh khác chỉ có tâm 
mà không có thân. Mười lăm cảnh còn lại thuộc về cảnh 
trời, ở cảnh đó có cả hai thân và tâm. Trong mười lăm 
cảnh trời nầy, năm cảnh cao nhứt gọi là Tịnh cư thiên, 
cảnh trời Phạm thiên hay cảnh trời của những chúng sanh 
trong sạch. Đã đạt được tầng thánh thứ ba của sự giác 
ngộ, vị A Na Hàm đã tận diệt nhiều ô nhiễm và không 
còn ham muốn ái dục. Các Ngài là những bậc trong sạch 
cho nên tái sanh ở những cảnh trong sạch â ấy. Chỉ có 
những vị đạt được các tầng thiền văng lặng mới có thể tái 
sanh nơi cảnh trời Phạm thiên, Tịnh cư thiên. 


Nhưng còn những vị đắc A Na Hàm nhưng không có đắc 
các tầng thiền? Có những vị đạt đến tầng thánh của A Na 
Hàm mà không đạt được các tầng thiền vắng lặng. Các vị 
A Na Hàm nào đã đạt được sự hoàn mãn của tâm định, 
các Ngài nhứt định đạt được các chi thiền văng lặng 
trước khi chết hay khi sự chết gần kề. Cho nên các Ngài 


120 


phần nhiều tái sanh trong năm cảnh giới trời Tịnh Cư 
thiên. Sau khi một vị trở nên A Na Hàm, Ngài có thể 
hưởng lại quả giải thoát, nhập diệt thọ tưởng định của A 
Na Hàm khi muốn, vì Ngài đã đạt đến tầng thánh nây tồi. 


Đại Đức Mahakotthika hỏi, “Hiền huynh Xá Lơi Phất, vị 
ty khưu Bât lai phải cân trọng quán sát những gì? 


Câu trả lời cũng giống như của vị Nhập lưu và vị Nhứt 
lai. Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời, “Hiền huynh Kotthika, 
vị tỳ khưu là Bất lai phải cần trọng quán sát ngũ uầấn đối 
tượng của sự dính mắc là vô thường, là khô...là vô ngã. 
Khi vị tỳ khưu là Bắt lai quán sát ngũ uấn đối tượng của 
sự dính mắc, vị nầy sẽ đạt được quả của A La Hán.” 


Vị A Na Hàm hành thiền trên ngũ uân thủ, Ngài sẽ đạt 
được A La Hán Quả và trở thành A La Hán. Ngay cả vị 
A Na Hàm cũng phải hành thiền để đạt đến tầng thánh 
tức là quả vị A La hán. Khi vị A Na hàm hành thiền để 
hưởng quả vị giải thoát thì không khó. Nhưng khi Ngài 
muốn đạt đến tầng thánh A La Hán qua sự hành thiền 
minh sát, Ngài phải qua những giai đoạn của minh sát. 


Khi Ngài đạt đến tầng thánh A La Hán, Ngài có thê tận 
diệt tắt cả những ô nhiễm còn lại hay những thằng thúc 
còn lại. Cho nên trở thành A La Hán, Ngài không còn 
một ô nhiễm nào cả. Có vài ô nhiễm đã được tận diệt 
trong tầng thánh thấp hơn, và năm thăng thúc còn lại 
được diệt trừ khi đắc quả A La Hán. Một vị A la hán tâm 
hoàn toàn trong sạch mọi ô nhiễm. Thế cho nên Ngài 
không thể nào dính mắc vào vật gì cả; không thể sân khi 
bị khiêu khích, không thê đồ ky hay ganh tị, vân vân.. 


121 


Một vị A La Hán được mô tả trong kinh và trong Vi Diệu 
Pháp, là vị đã diệt tận phá hủy mọi “vết bợn nhơ”, là vị 
không còn ô nhiễm nơi tâm. Ngài là vị đã hành thiền và 
đạt đến tầng thánh A La Hán, đã sống cuộc đời phạm 
hạnh. Để sông cuộc đời phạm hạnh, phải hoàn toàn trong 
giới hạnh; phải hành thiền, và phải đạt đến trạng thái giải 
thoát mọi ô nhiễm. 


Một vị A La Hán được diễn đạt là vị sống đời phạm 
hạnh, đã hoàn tất những việc phải hoàn tất. Người thường 
và những vị đắc quả thấp hơn cũng được gọi là những vị 
đang làm những việc phải làm. Họ đang cô gắng đề đạt 
sự chứng ngộ, và đang làm những gì phải làm đề đạt đến 
trạng thái ấy. 


Vị A La Hán đã đạt đến tâng thánh cao nhứt, và đã làm 
những gì phải làm đề đạt đến sự thanh lọc tâm hoàn toản, 
đạt đến tầng mức cao nhứt của sự chứng ngộ. Vị nầy 
không còn làm gì nữa cho mục tiêu giác ngộ. Ngài được 
diễn tả là vị đã làm những gì phải làm. Và Ngài là vị đã 
đặt gánh nặng xuống tồi. 


Các uấn được diễn tả như gánh nặng vì khi dính mắc vào 
chúng, chúng như là một gánh nặng. Phải lo cho chúng, 
phải nuôi dưỡng chúng, phải săn sóc chúng hằng ngày. 
Như mang một gánh nặng khi dính mắc vào ngũ uân. 
Những ô nhiễm cũng gọi là gánh nặng vì chúng gây gánh 
nặng của ngũ uẫn 


Nghiệp cũng được gọi là gánh nặng. Khi nào còn nghiệp 
sẽ còn tái sanh mãi mãi. Nghĩa là sẽ khô mãi mãi vì gánh 


122 


nặng của năm uân. Những người nảo chưa tận diệt những 
ô nhiễm, thì sẽ mang gánh nặng mãi trong mỗi khoảnh 
khắc. Trong những ô nhiễm, tham ái và si mê là cội 
nguồn của mọi sự hiện hữu. Vị A La Hán tận diệt hoàn 
toàn mọi ô nhiễm, Ngài vứt đi cái gánh nặng nề của các 
uấn, của ô nhiễm và nghiệp. 


VỊ A La Hán được mô tả là đã đạt được mục đích của 
mình đề trở thành A La Hán—đó là mục tiêu của hầu hết 
các nhà sư và các vị tầm đạo trong Phật giáo. Theo giáo 
lý Nguyên Thủy, không phải mọi người đều có thê thành 
Phật. Nhưng A La Hán Quả rất thực tế, và không quá 
khó khăn như con đường đến Phật Quả. Thế nên một. 
người đã đạt được quả À La Hán có thể nói rằng vị nầy 
đã đạt được mục đích của vị ẫy. 


VỊ A La Hán được mô tả là vị mà những dây trói buộc 
(thằng thúc) của kiếp sông đã được chặt đứt hoàn toàn. 
Có mười dây trói buộc như ái dục, sân hận, kiêu mạn vân 
vân...Chúng được gọi là dây trói buộc vì chúng trói buộc 
chúng sanh vào vòng sanh tử luân hỏi, và nói tiếp kiếp 
nây với kiếp khác. Cho nên khi nào mà còn nuôi dưỡng 
những dây trói buộc, thì sẽ còn chịu đựng một chuỗi dài 
của tái sanh luân hồi. Nhưng một vị A La Hán, đã tận 
diệt tắt cả mười thăng thúc trên, được tự do—Ngài không 
còn bị trói buộc vào vòng tái sanh luân hồi. 


Vị A La Hán được diễn tả là một vị được hoàn toàn giải 
thoát qua sự hiểu biết chân chánh. Nghĩa là Ngài có 
chánh kiến về uân, xứ, đại, và Tứ Diệu Đề. Ngài hiểu 
rằng các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Ngài 
hiểu đúng như vậy. Khi sự hiểu biết nầy tròn đủ, Ngài trở 


123 


thành vị A La Hán, hoàn toàn giải thoát khỏi những ô 
nhiêm và sẽ không bao giờ tái sanh trong cảnh luân hôi. 


Sự mô tả vị A La Hán được tìm thấy ở rất nhiều kinh 
điển. Do những sự giảng giải nầy, ta biết rằng vị A La 
Hán là vị đã đạt đến tầng giác ngộ cao nhứt do sự tận diệt 
mọi ô nhiễm, và không còn tái sanh. Ngài đã làm những 
gì phải làm, và không còn gì phải làm đối với mục tiêu 
đạt giác ngộ. Vị nầy làm gì sau khi Ngài trở thành A La 
Hán? Về hưu chăng? 


Đại Đức Mahakotthika muốn có câu trả lời câu hỏi này, 
cho nên Ngài đặt câu hỏi đó cho Đại Đức Xá Lợi Phất, và 
câu trả lời như sau “Vị tỳ khưu là A La Hán phải cần 
trọng quán sát ngũ uẫn thủ là vô thường, khổ, vô ngã.” 
Câu trả lời nầy lập đi lập lại như ta thấy. Hành giả thường 
quán sát ngũ uân thủ là vô thường vân vân... Tu Đà 
Huờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm phải thực hành như thế để 
đạt đến tầng thánh cao hơn. 


Đại ĐứcXá Lợi Phất nói tiếp: “Đối với vị A La Hán 
không có gì để làm hơn thế đó cả, và không có sự lập lại 
những gì mà Ngài đã làm.Tuy nhiên, khi những sự quán 
sát ngũ uấn được phát triển và vun bồi, chúng sẽ mang 
đến sự an lạc trong đời sống, đến chánh niệm, tỉnh giác.” 
Thế nên những lợi ích mà một vị A La Hán được hưởng 
do sự quán sát năm uẫn là vô thường vân vân..., gôm có 
chánh niệm, tỉnh giác và một đời sông an lạc.Nghĩa là 
sau khi trở thành A La Hán, Ngài hưởng được lợi lạc do 
sự hành thiền minh sát. Cho nên đừng nghĩ rằng nếu trở 
thành A La Hán, ta có thê nghỉ hay không hành thiền 


124 


nữa. Đó là một sự thực hành suốt trong cuộc đời. Các vị 
A La Hán vân tiêp tục hành thiên sau khi đặc quả vị A La 
Hán. 


Vì hai mục đích. một là để có được một sự sống an lạc, 
hai là để phát triển chánh niệm và tỉnh giác. Mục đích thứ 
nhứt mà các vị A La Hán có trong tâm khi hành thiền 
minh sát là để sống một đời sống hạnh phúc và an lạc. 

Có phải như vậy nghe quá thường tình? 


Nên nhớ rằng các vị A La Hán luôn luôn coi cuộc đời 
nây như một nhà lửa—luôn bóc cháy bởi sanh, già, bịnh, 
chết, vân vân...Các Ngài không bao giờ thoải mái sống 
trong đời nầy. Các Ngài muôn tránh xa nó càng xa càng 
tốt. Nhưng các Ngài vẫn sống và không thể trốn tránh nó. 
Cho nên đề được kinh nghiệm vài sự an vui vả an lạc, các 
Ngài lẫy Niết Bàn làm đối tượng của thiền minh sát. 

Niết Bàn rất an lạc, cho nên tâm lấy Niết Bàn làm đối 
tượng, tâm rất được an lạc. 


Khi nghĩ đến những gì an lạc, ta cũng trở nên an lạc. 
Cùng thế ấy, khi tâm của các bậc A La Hán lấy Niết Bàn 
làm đối tượng, các Ngài kinh nghiêm sự an lạc vô biên và 
các Ngài trần trọng nó vô cùng. Cho nên khi nào được, 
các Ngài nhập vào trạng thái hạnh phúc của diệt thọ 
tưởng định, trong đó tâm lây Niết Bàn làm đối tượng, và 
ở trong trạng thái đó bao lâu tùy ý muốn. Các Ngài có thể 
ở trong trạng thái đó từ một ngày cho đến bảy ngày, thời 
gian tôi đa mà chúng sanh có thể sống thoải mái không 
cần thức ăn. 


125 


Cho nên các bậc A La Hán có thể nhập vào diệt thọ 
tưởng định trong bảy ngày để hưởng an lạc của Niết Bàn. 
Đây không phải là sự hưởng thụ tìm thấy ở trong thú vui 
của dục lạc. Nhưng đây là sự thụ hưởng bực nhút, sự thụ 
hưởng của sự an bình tĩnh lạc. Do mục đích nây, các 
Ngài hành thiền minh sát, vì nếu muốn nhập diệt thọ 
tưởng định, rất cần thiết phải hành thiền minh sát. 

Không có thiền minh sát, thì không thể hưởng quả giải 
thoát. 


Mục đích khác mà các vị A La Hán hành thiền là để giữ 
chánh niệm và duy trì sự tỉnh giác. Chúng ta có thể nghĩ 
là các Ngài luôn luôn chánh niệm và không cần làm gì 
thêm để giữ chánh niệm và duy trì sự tỉnh giác. Nhưng 
sau khi trở thành A La Hán, các Ngài vẫn hành thiền vẫn 
tinh tấn giữ chánh niệm và duy trì sự tỉnh giác. 


Có hai hạng A La Hán——các vị luôn luôn sống với chánh 
niệm, và các vị không có chánh niệm. Tuy chúng ta 
muốn nghĩ rằng tất cả các vị A La Hán đều thực hành 
chánh niệm, nhưng có vài vị không thực hành nhiều như 
lúc trước. Có vị được đề cử lo việc trông coI công việc 
sửa chữa tu viện, chăm lo y bát cho chư tăng hay là phải 
làm nhiều Phật sự khác. Các vị không thê chối từ chấp 
tác, làm những phật sự của một nhà sư. Thế nên khi các 
Ngài bận bịu với những trách nhiệm, các Ngài không thể 
để nhiều tâm trí trong việc hành thiền. 


Hai hạng A La Hán trên khác nhau ở chỗ nào? Đối với 
các vị A La Hán có mục đích duy trì chánh niệm và tỉnh 
giác nhập vào diệt thọ tưởng định không khó khăn gì. 
Các Ngài giữ chánh niệm và tỉnh giác có thể nhập vào 


126 


trạng thái nây một cách dễ dàng vì các Ngài luôn luôn 
giữ chánh niệm và tỉnh giác. 


Nhưng những vị không thê hay không thực hành chánh 
niệm nhiều không thê nhập diệt thọ tưởng định một cách 
dễ dàng. Theo Đại Đức Xá Lợi Phất, tuy rằng tất cả mọi 
người đều phải quán sát ngũ uẫn thủ trong mỌI gIỜ giác, 
có hai hạng A La Hán--những vị luôn luôn sống với 
chánh niệm, và những vị không sống với chánh niệm. 


VỊ A La Hán được mô tả là vị đã tận diệt những trói buộc 
của sự hiện hữu. Nghĩa là Ngài sẽ không còn tái sanh 
nữa. Người ta thường đặt câu hỏi rằng sự việc gì xảy ra 
cho vị A La Hán sau khi Ngài viên tịch hay ngay sau khi 
Ngài viên tịch. Khi có ai hỏi rằng một chúng sanh còn 
hiện hữu sau khi chết không, Đức Phật không trả lời. 


Có những câu hỏi mà Đức Phật không bao giờ trả lời. 
Nếu Đức Phật không trả lời thì làm sao chúng ta trả lời? 
Cho nên không có câu trả lời của câu hỏi sự việc gì xảy 
ra cho vị A La Hán sau khi tịch diệt. Có lời khuyên là ta 
không nên nói rằng một vị A La Hán biến mất hoàn toàn 
sau khi nhập diệt. 


Trong sự phân tách tột cùng, ngay cả trước khi viên tịch, 
cũng không có cá nhân nào đắc mà chỉ có năm uấn. Vì 
trong thực tẾ cùng tột, không có A La Hán, thì câu hỏi 
việc gì xảy ra cho vị A la Hán sau khi Ngài viên tịch là 
không thực tế và không thích đáng. Vì không có chúng 
sanh, không có A La Hán, làm sao ta hỏi việc gì xảy ra 
cho vị A La Hán sau khi viên tịch? 


127 


Nhưng chúng ta có thể nói sau khi viên tịch các vị A La 
Hán không còn tái sanh. Ngài được mô tả là người đã diệt 
tận mọi dây trói buộc của sự hiện hữu. Khi quả A La Hán 
được tuyên bó, người ta thường nói, “sự sanh được dập 
tắt.” Có nghĩa đây là kiếp sống cuối cùng, không còn tái 
sanh nữa. 


Tái sanh có thể xảy ra chỉ khi nào có nhân tái sanh, khi 
nào có những tâm sở làm nhân sanh tái sanh. Nói chung 
đó là những ô nhiễm, nói riêng chúng là dính mắc, tham 
ái và sĩ mê. Khi nào còn si mê, ta dính mắc vào sự vật, 
dính mắc vào sự sống của ta. Khi có dính mắc, ta làm 
những hành động thiện hay bất thiện. Khi ta hành động 
thiện hay bắt thiện, ta không thê tránh không nhận lấy 
hậu quả tốt hay xấu của những hành động đó. 


Những ai còn sĩ mê và ái dục, thì luôn luôn sẽ có tái 
sanh. Nhưng những ai không còn si mê và ái dục, không 
còn dính mắc vảo sự vật nào cả thì sẽ không có tái sanh. 
Khi Đức Phật và A La Hán nhập diệt, các Ngài mất và 
không còn sự tái sanh nữa. 


Trong Châu Báu kinh có nói cái chết của một vị Ala Hán 
so sánh như một đèn dầu đã cạn hết dầu. Đức Phật dạy, 
“cũng như ngọn đèn cạn dầu, các vị A la Hán tắt lịm.” 
Cho nên ta có thể nói rằng không có tái sanh đối với các 
vị A La Hán và A Na Hàm sau khi các Ngài viên tịch. 
Chúng ta không thẻ trả lời việc gì xảy ra sau khi mắt. 
Chúng ta cũng không thê nói các Ngài mắt hắn hoàn 
toàn. Chúng ta chỉ có thể nói là các Ngài không còn tái 
sanh nữa. 


128 


Chừng nào chúng sanh chưa thê tận diệt ô nhiễm, tận diệt 
s¡ mê và ái dục thì luôn luôn có tái sanh. Chúng ta không 
có nghi ngờ gì về sự tin tưởng này. Chúng ta là người Á 
Đông sanh trưởng trong gia đình Phật giáo, cha mẹ Phật 
tử, chúng ta không thấy khó khăn khi chấp nhận sự tái 
sanh. Chúng ta cũng nghĩ rằng có băng chứng đầy đũ 
chứng minh rằng có tái sanh. 


Mẹ của Sư mất vào năm 1982. Khi bà bịnh nặng, Sư 
không thể về lại Miễn điện. Sư nhận được điện thoại của 
người anh của Sư và hỏi thăm tình trạng của bà. Anh của 
Sư nói rằng, “không tệ lắm đâu,” nhưng hai ngày sau bà 
mất, và Sư không thê về được. Khi Sư trở về Miến Điện 
năm 1993 và gặp mấy người chị của Sư, một chị nói 
rằng, “Bạch Ngài mẹ tái sanh làm một em bé trai trong 
gia đình ta.” Chúng tôi tin như vậy bởi vì có chứng cớ và 
vài dữ kiện xảy ra chứng minh rằng đứa bé ấy là bà mẹ 
đã tái sanh. Cho nên trong ki ếp trước, bà là mẹ của Sư, 
và bây giờ là đứa cháu trai của Sư. Chúng ta không có 
khó khăn gì khi ta gặp phải những trường hợp như vậy. 


Nhưng những người Tây Phương, phần đông sanh trưởng 
trong gia đình Thiên chúa giáo, thì khác. Họ thấy rất khó 
để chấp nhận hay tin về sự tái sanh. Theo Thiên chúa 
giáo, chỉ có một sự tái sanh, đi lên trời hay xuống địa 
ngục. Cho nên đối với họ, rất khó tin về tái sanh. Tuy có 
nhiều chứng cớ thuyết phục mà ta đưa ra, họ luôn luôn 
tìm cách để phủ nhận giá trị của chúng. Do rất nhiều câu 
hỏi của họ làm cho người cố găng cắt nghĩa sự tái sanh bị 
rắc rồi, lộn xộn và làm cho người nầy tự mâu thuần với 
chính mình. Và họ kết luận răng không nên cho những 
lời giải thích kia là đúng là thực. 


129 


Nhưng nếu dùng sự suy nghĩ có lý, ta tin rằng có sự tái 
sanh. Nếu muốn có bằng chứng thuyết phục về tái sanh, 
nên cô găng hành thiên chỉ để có thân thông. Khi có được 
thần thông nó giúp nhớ lại những kiếp trước và thấy 
chúng sanh chết đi và được tái sanh, mới có thê công 
nhận và tin việc tái sanh. Nhưng nếu không muốn làm 
như thế và nếu cứ nói rằng “Tôi không tin tái sanh, tôi 
không tin tái sanh, như vậy thật là không công bình.” 


Một cách chắc chắn để tin sự tái sanh là có thần thông. 
Nếu muốn thấy những vật thật nhỏ, nên dùng kính rọi lớn 
hay kính hiên vi. Nếu không dùng chúng, sẽ không thấy 
những vật nhỏ rõ ràng. Nhưng nếu không thê thấy chúng, 
cũng không thể cho là chúng không hiện hữu. Nếu muốn 
thấy những vật nhỏ, nên lẫy một kính hiển vi mà xem 
chúng. Nếu muốn thấy tái sanh, dùng thần thông mới 
thấy tái sanh là có thật. 


Có sự dị biệt giữa các chúng sanh. Cả những đứa con 
cùng cha mẹ cũng khác nhau. Một đứa thì thông minh, 
một đứa kia thì đần độn; một đứa thì dịu dàng, một đứa 
thì hung hăng vân vân... Tuy chúng sanh cùng cha mẹ vả 
nuôi dưỡng cùng hoàn cảnh điều kiện giống nhau, vẫn có 
sự khác biệt. Giải nghĩa thế nào về sự khác biệt đó? Phải 
có cái gì là nguyên nhân. Nếu ta không tìm được nguyên 
nhân trong kiếp nây, ta phải tìm nó trong kiếp quá khứ. 


Ta đem tâm ta về trong quá khứ, tuy ta không thê thấy 
bằng đôi mắt, ta cũng đoán rằng những gì làm ở quá khứ 
đã gây ra sự khác biệt. Thí dụ, một người có thể là nhà 
khoa học trong kiếp quá khứ, một người có thể là một 


130 


anh chàng say sưa lười biếng. Mỗi người sanh trong kiếp 
nây điều kiện bởi những đặc tánh năng khiếu bâm sanh 
riêng biệt của kiếp quá khứ, mặc dù tái sanh vào cùng 
một cha mẹ và được nuôi dưỡng trong môi trường giống 
nhau. 


Có trường hợp những đứa trẻ thần đồng sanh ra với một 
nặng khiếu phi thường biểu lộ ngay khi còn rất trẻ. Làm 
sao cắt nghĩa được trẻ em nói thông thạo tiềng Hy Lạp 
lúc mới lên ba hay bốn tuổi, tuy rằng tiếng Hy Lạp không 
phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, và các em cũng không có sự tiếp 
xúc trước kia với ngôn ngữ ấy. Làm thế nào họ có khả 
năng đó? Nó phải có từ quá khứ. Nếu nghĩ như thế đó, ta 
có thể chấp nhận rằng có đời sống ở quá khứ và có những 
gì ở kiếp quá khứ điều kiện cho sự đặc biệt duy nhứt của 
mỗi đứa bé. Đây cũng đề giải nghĩa sự khác biệt của 
những đứa trẻ em, gồm cả những đứa con sanh cùng cha 
mẹ. 


Khi ta chú ý về những điểm trên đây, ít nhứt ta cũng có 
thê đoán rằng có cái gì đó là nhân của sự khác biệt, và cái 
nhân này phải ở trong quá khứ. Cho nên phải có cái gì 
trong quá khứ, đó là kiếp sống trong quá khứ. Nếu có thể 
chấp nhận có kiếp sông trong quá khứ, ta có thể chấp 
nhận có kiếp sống ở tương lai. 


Tâm có một sức mạnh lớn lao. Nó có thể sản xuất hay tạo 
tác sản phẩm vật chất hay những vật chất. Nếu một 
người thần kinh căng thắng trong một thời gian lâu, 
tướng mạo của người ấy có thể thay đôi không thể nhìn 
ra. Tuy anh ta có thể ba mươi hay bốn mươi tuổi, nhưng 
trông rất giả, nhăn nheo và tóc bạc. Tại sao vậy? Tại vì 


131 


tâm bị căng thắng, không an lạc, bị trầm cảm. Trầm cảm 
do tâm xấu tạo tác những sản phẩm xấu trong cơ thể. Cho 
nên anh ta trông thấy già hẵn trong khoảng thời gian chỉ 
vải năm thôi. 


Nhưng khi một người hạnh phúc, ít bị căng thăng, anh ta 
trông còn trẻ. Người Miễn Điện có câu, khi tâm trẻ, thì ta 
trẻ. Đó là hiệu quả của tâm trên thân. Trong cơ thê chúng 
ta có những yếu tố vật chất do tâm tạo, và có những yêu 
tố vật chất do nghiệp tạo. Khi nghĩ rằng tâm có năng lực 
mạnh có thê tạo tác cả yếu tố vật chất, chúng ta hiểu rằng 
nó có thể tạo tác sản phẩm vật chất và cũng có thể tạo tác 
trạng thái tâm khác như sự tái sanh. 


Chúng ta tin luật nghiệp báo. Nghiệp là một tâm sở có 
sức mạnh lớn. Lấy cánh tay làm thí dụ. Cánh tay là một 
vật chất nên nó nặng hơn tâm. Tâm không có sức nặng và 
không có thực chất, nhưng ta biết là có tâm ở đó. Cái tâm 
nây không có thực chất nhưng có thể làm cho cánh tay 
chuyên động. Khi tâm muốn chuyên động, có sự chuyền 
động. Khi không muốn chuyền động, không có sự 
chuyên động. 


Cho nên cái vật chất nặng, cánh tay, không thê tự nó 
chuyền động. Mỗi khi tâm lìa xác thân, ta trở nên giỗng 
như khúc gỗ. Vì thế tâm có sức mạnh gây ra chuyên 
động. Chúng ta đi vì ta muốn đi. Cả một khối nặng cơ thể 
chuyền động vì ta có cái tâm đề đầy cái thân chuyên 
động. Tâm có một sức mạnh như thế ấy. 


Khi ta muôn làm một việc gì —thí dụ ta muôn sát sanh. 
Khi muôn sát sanh vì muôn làm ngăn đời sông của người 


132 


khác, ta giết chết họ. Khi sát sanh, có một tác ý trong tâm 
rằng ta muốn lây đi mạng sông của người đó. Cái tâm sở 
nầy hay tác ý có một sức mạnh đỀ tạo cái quả, và nó tạo 
quả 


Cái quả nào mà tâm tạo? Khi tâm muốn làm ngắn mạng 
sống của con người, khi tâm sở tạo nghiệp (sát sanh), nó 
cũng tạo cùng một nghiệp (sát sanh) cho người hành 
động (sát sanh). Tại sao? Vì tâm sở nây thuộc về người 
tạo tác, ; người nầy cũng nhận quả của hành động--cuộc 
đời ngắn ngủi hay chết yếu. Thế nên Đức Phật dạy răng 
những chúng sanh nào có đời sống ngắn ngủi trong đời 
nây là những chúng sanh đã tạo rất nhiều nghiệp sát sanh 
trong kiếp quá khứ. 


Tâm có sức mạnh làm ảnh hưởng và trô quả trong cuộc 
đời nây. Khi nó không thẻ trỗ quả trong kiếp nây, nó có 
tiềm năng cho quả trong kiếp sau. Để cho tâm sở nầy có 
thê tạo nghiệp, ta phải chấp nhận rằng có những đời sống 
khác ngoài đời sống nầy—có kiếp sống trong tương lai 
và kiếp quá khứ. 


Suy luận theo lỗi nầy, ta có thê chấp nhận rằng có kiếp 
sông khác và có tái sanh. Chúng ta ai cũng có ô nhiễm: si 
mê, tham ái và những ô nhiễm khác. Mù quáng bởi si mê, 
chúng ta tham muốn kiếp sông này hay kiếp sống khác. 
Với hai thứ ô nhiễm nây trong tâm, chúng ta tạo những 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. 


Khi một người chết, có ba thứ hợp nhau lại để đưa đây 
một chúng sanh tái sanh vào một kiêp khác. Đó là sĩ mê, 
tham ái và nghiệp lực. Cũng như có một người kia bị một 


133 


người bịt mắt lại, và một người khác dân anh ta đến một 
vực sâu, và một người thứ ba đây mạnh rớt xuống hồ. 
Cùng thế ấy chúng ta bị mù quáng vì si mê. Vì si mê 
chúng ta tạo nghiệp thiện hay bắt thiện. Lúc gần chết, sĩ 
mê làm mù quáng, tham ái đây ta đến kiếp khác, và 
nghiệp đây ta xuông dòng tái sanh. Và ta tái sanh vào 
trong kiếp khác. Tái sanh là tạo tác do ba thủ phạm: sỉ 
mê, tham ái và nghiệp báo. 


Chừng nảo còn tạo nghiệp, thì ta không thể tránh được 
những hậu quả của những nghiệp lực đó. Vài thứ nghiệp 
sẽ tạo quả trong, kiếp nầy, nhưng có nhiều thứ nghiệp sẽ 
trổ quả trong kiếp sau. Cho rằng cái tâm có sức mạnh lớn 
để cho quả, cái sức mạnh nầy không thể bị tiêu diệt khi 
chết. Nó có khả năng tạo tác cả sau khi chết—tái sanh 
quả của nghiệp ta làm trong kiếp trước. Nếu ta chấp nhận 
sức mạnh của tâm nó có thê tạo tác sự vật, ta có thể chấp 
nhận rằng có tái sanh, mặc dù nó không có thể được nhìn 
bằng đôi mắt của ta. 


Có nhiều việc khác mà ta có thể nghĩ tới đề hỗ trợ việc 
tin có tái sanh, nhưng thời gian thuyết giảng ở đây có 
giới hạn. Đề tự thấy do chính mắt thấy, ta có thể có kinh 
nghiệm khi đi đến một nơi nào mà ta chưa hè để chân 
đến. Nhưng cảnh vật xung quanh thấy như quen thuộc, và 
có một cảm giác nảy sanh hình như đã có ở nơi ấy trong 
quá khứ. Hay có khi gặp một người nảo đó, mà không có 
lý do gì chính đáng cả, ta cảm thấy ghét hay thương 
người đó. Những kinh nghiệm, không là bất thường này 
được tạo ra bởi kinh nghiệm trong quá khứ, và cũng để 
chứng minh thuyết tái sanh. 


134 


Những ai không muốn chấp nhận thuyết tái sanh thì luôn 
luôn tìm cách nói đề chống lại lý thuyết đó nhứt là những 
người Tây phương. Người ta sợ khi nói rằng họ tin thuyết 
tái sanh, họ sợ bị xa lánh bởi những người khác. Cả 
những nhân vật lỗi lạc và nồi tiếng viết nhiều về thuyết 
tái sanh cũng đã bị tây chay. 


Có một vị giáo sư người Hoa Kỳ, đi đến nhiều quốc gia 
Á châu để phỏng vẫn những người có thể nhớ lại kiếp 
trước. Sau khi thu thập đủ tài liệu đữ kiện, ông ta viết 
sách về thuyết tái sanh. Một trong những quyền sách viết 
về thuyết tái sanh gồm cả tên của những người mà ông ta 
phỏng vấn một cách có hệ thống. Tuy ông ta là một 
người tin về thuyết tái sanh, ông ta không đủ can đảm để 
khăng định rằng những trường hợp này là bằng chứng 
của tái sanh. Thay vì khắng định, ông ta cho những 
chứng cớ đó là “đề nghị”, gợi ý về tái sanh. Có rất nhiều 
người không thích ông ta, nhưng bây giờ ông được 
hưởng ứng nhiều hơn trước. 


Điều khó khăn cho những người tây phương chấp nhận 
hay công nhận là họ tin thuyết tái sanh. Là những người 
ở phương đông, sự tin nây rất tự nhiên. Chúng ta dễ dàng 
tin những mẫu chuyện về có người có thể nhớ lại kiếp 
quá khứ của họ, nhận ra những đồ vật họ dùng trong kiếp 
quá khứ, và tuy họ không trở lại chỗ ở nơi mà họ sông 
trong kiếp trước, có thể diễn tả những tòa nhà và những 
sự vật ở nơi đó. 


Có một video tựa là “Tái sanh” ReiIncarnation, nói vê một 
thanh niên nọ chêt ở Tô cách lan và tải sanh ở Úc Đại 
Lơi. Trong một thời gian, thanh niên nây đi du lịch đền 


135 


Tô cách Lan, nơi đây anh thấy lại cái làng của anh ở 
trong kiếp trước. Theo lối đường anh đi vào công qua 
làng như là đã ở đó nhiều năm rồi. Anh chỉ những căn 
nhà, chào hỏi hàng xóm ở đó, và còn diễn tả tòa nhà, một 
lâu đài, rất chính xác. Việc nây xảy ra ở nhiều nơi và cho 
nhiều người. Sư không bắt buộc ai phải tin, nhưng cũng 
đừng nên bác bỏ nó một cách dễ dàng. Xin tóm lược dữ 
kiện, tự suy nghĩ về nó, và muốn làm gì thì làm 


Chừng nào chúng ta còn si mê, tham ái, và nghiệp và 
những ô nhiễm khác thì sẽ có tái sanh trong tương lai. 
Khi nào chúng ta tận diệt ô nhiễm hoàn toàn, khi đó sẽ 
không còn tái sanh trong tương lai. Các vị A La Hán đã 
tận diệt mọi ô nhiễm, và đạt đến sự cạn tắt của nghiệp 
báo. Do sự đắc quả A La Hán, các Ngài đã làm cho 
những nghiệp quá khứ không còn khả năng tạo quả. 


A La Hán, trước khi trở thành A La Hán, đã tích trữ rất 
nhiều thiện nghiệp và bắt thiện nghiệp trong quá khứ. 
Nhưng khi Ngài trở thành A La Hán, không có nghiệp 
quá khứ có thê đưa đến quả tái sanh cho Ngài. Những 
nghiệp nây nhiều lắm là gây quả trong khi các Ngài còn 
sống. Đó là lý do tại sao các vị A La Hán, và cả Đức 
Phật, vân phải kinh nghiệm đau đớn do nghiệp quá khứ. 


Nhưng sau khi viên tịch những nghiệp quá khứ không thê 
trổ quả nửa, vì khả năng tạo quả trong tương lai bị tiêu 
diệt bởi sư chứng đắc quả vị A la hán. Vị A La Hán là vị 
đã tận diệt mọi ô nhiễm, và không còn gì phải làm thêm 
cho sự chứng ngộ, và không còn tái sanh trong vòng luân 
hồi sanh tử. 


136 


Bây giờ Sư đã đi quá giới hạn của Sư. Để tóm lượt, kinh 
Silavanta và kinh Sutavanta dạy ta rằng quán sát ngũ uẫn 
thủ là cho tất cả mọi người —cho những ai chưa đạt được 
sự chứng ngộ nảo cả, và cho những ai đã được các tầng 
thánh, và cả những vị đã đạt được sự chứng ngộ cao 
nhứt, và không còn gì để làm trong việc đạt chứng ngộ. 


Hành thiền minh sát phải được thực hành trong suốt cuộc 
đời. Nó không phải chỉ để thực hành đôi lần rồi bỏ hắn 
đi. Nếu muốn tiến bộ trong cuộc sống tâm linh hay trong 
tâm linh, phải hành thiền minh sát hay chánh niệm tại gia 
nhiều chừng nào hay chừng nẫy. Khi có cơ hội thực tập 
trong một khóa thiền quí vị có thể đi vào sự thực hành 
nhanh chóng. Hành thiên minh sát là một sự thực tập 
luôn luôn phải làm. Xin đừng bao giờ nghĩ rằng ta có thể 
bỏ nó sau khi được các tầng giác ngộ. 


›t **%* % % 


137 


VII. Sự quan trọng của chánh niệm 


Một lần nọ khi ngụ tại thành phố Savatthi, Đức Phật gọi 
Đại Đức Xá Lợi Phất đến và hỏi rằng, “Xá Lợi Phật, 

Ngài có tin rằng tín căn (trong Ngũ Căn: tín căn, tấn căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn), khi được phát triỀn và vun 
bồi sẽ có Bắt tử là nền tảng, sẽ có Bất tử là mục tiêu để đi 
đến, và Bắt tử là mục đích tối hậu cuối cùng” ”› Đức Phật 
hỏi cùng một câu hỏi về đức tin trong mỗi căn của bốn 
căn còn lại của ngũ căn. 


Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời, “Bạch Đức Thế Tôn, con 
không dựa theo đức tin vào Bậc Giáo Ngộ về việc nầy: 
năm căn này khi được phát triển, sẽ dân đến sự chứng 
ngộ, hay dẫn đến sự giải thoát.” Có nghĩa là, Đại Đức nói 
rằng Ngài không phải chỉ dựa vào sự tin tưởng suông nơi 
Đức Phật đề biết rằng khi năm căn được phát triển, chúng 
sẽ dân đến sự giải thoát. 


Và Đại Đức thêm rằng những ai không tự kinh nghiệm, 
không tự thấy, có thể phải dựa theo đức tin nơi người 
khác đề có được sự hiểu biết. Nhưng những ai đã biết và 
đã tự kinh nghiệm sẽ không hoang mang hay nghi ngờ sự 
thật là ngũ căn, khi được phát triển, sẽ dân đến giải thoát 
chứng ngộ. 


Tiếp theo Đại Đức bạch rằng, “Con là người đã biết đã 

thấy, đã chứng nghiệm và trực giác bằng trí tụê.” Nhờ tự 

có kinh nghiệm, Ngài đã biết năm căn, thấy năm căn, và 

hiểu năm căn. Cho nên Ngài có thê khăng định, “Tôi là 

người không hoang mang hay nghi ngờ về việc này.” Đó 

là cách mà Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời câu hỏi của Đức 
138 


Phật “ Ngài có tin rằng khi ngũ căn được phát triển chúng 
sẽ dẫn đến sự giải thoát”? Và Đại Đức nói rằng, “Con 
không phải chỉ do đức tin nơi Đức Thế tôn, Bậc Giác 
Ngộ. Nghĩa là con đã tự kinh nghiệm, và con không nghi 
ngờ điều đó.” 


Khi Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời như thế, Đức Phật hoan 
hỉ và nói rằng, “Lành thay, lành thay, Xá Lợi Phất! 
Những ai chưa thấy chưa hiểu vân vân...phải tin nơi 
người khác. Nhưng những ai tự thấy, sẽ không còn nghi 
ngờ hay hoang mang về việc đó nửa.” Cho nên Đức Phật 
rất hoan hỉ về câu trả lời của Đại Đức Xá Lợi Phất. 


Giai thoại nầy được ghi lại như một bài kinh trong bài 
pháp trong Tương Ưng Bộ kinh, và được viết lại dưới 
hình thức câu chuyện trong Chú giải kinh Pháp cú. 
Chuyện như vây, có ba mươi vị sư sông trong rừng, đến 
gặp Đức Phật, và hiện diện khi Đại Đức Xá Lợi Phất trả 
lời câu hỏi của Đức Phật. Khi nghe câu trả lời các vị sư 
nây hiểu lầm Đại Đức Xá Lợi Phất và nghĩ răng Ngài 
không có đức tin hay niềm tin nơi Đức Phật. 


Các vị sư nầy nói rằng, “Đại Đức Xá lợi Phất là người tà 
kiến, vì Ngài từ gia đình ngoại đạo, Ngài không có đức 
tin nơi Phật,” và các vị sư này vào trình lại với Phật. Đức 
Phật nói rằng, không, Đại Đức Xá Lợi Phất muốn nói 
như vầy—và đây là sự giảng nghĩa ghi trong Chú Giải 
kinh Pháp Cú hơi khác hơn trong kinh sách... 


Đức Phật dạy rằng, “Ý ta muốn hỏi câu hỏi đó là, Ngài 
có tỉn rằng chúng sanh có thê đạt đến sự giác ngộ mà 
không cần phải phát triển ngũ căn? Và Đại Đức Xá Lợi 


139 


Phất trả lời,” Con không tin như vậy.” Đây là sự giảng 
giải trong Chú giải Kinh Pháp cú. 


Sư nghĩ rằng khi Đức Phật hỏi và Đại Đức Xá Lợi Phất 
trả lời, Đại Đức muốn nhắn mạnh răng ta không đi theo 
đức tin, hay tin tưởng những gì chỉ do đức tin, cả đến 
những gì do Đức Phật giảng. Ta phải dựa vào kinh 
nghiệm bản thân trước khi lấy đức tin đó làm của riêng. 
Đại Đức Xá Lợi Phất không nghi ngờ sự thật rằng ngũ 
căn, khi được phát triển, dân đến sự giải thoát, vì chính 
bản thân Ngài đã kinh nghiệm sự thật này. 


Sau khi Đức Phật dạy các vị sư tu trong rừng, Ngài đọc 
lên câu kệ. Sư muôn đọc cho quí vị nghe mây câu kệ nầy, 
nhưng nó sẽ rất khó hiểu nêu không hiểu tiếng Pali. Câu 
kệ này giống như một câu đó, và có lối chơi chữ trong 
đó, một chữ có hai nghĩa. Một nghĩa hiển nhiên, một 
nghĩa có ấn nghĩa. Ý nghĩa của lối chơi chữ thường bị 
mắt khi dịch sang một ngôn ngữ khác. Để hiểu chúng, 
cần phải thông thạo ngôn ngữ gốc. Nhưng Sư sẽ giảng 
nghĩa bằng tiếng Anh. 


Người ta sẽ hiểu nghĩa hiển nhiên khi nghe câu kệ lần 
đầu tiên. Cho nên Sư sẽ bắt đầu băng nghĩa hiễn nhiên. 
Đức Phật dạy, “một người không có đức tin, một người 
không biết ơn, một người đập cửa vào nhà người khác, 
một người phá bỏ cơ hội đến với mình, một người ăn 
những gì người khác vứt đi--người nây là người cao 
thượng hơn tất cả những người cao thượng..” Đây là 
nghĩa đen mà người nào đọc câu kệ cũng hiểu như vậy. 


140 


Nghĩa bóng của câu kệ là; một người không có đức tin 
nghĩa là một người không cần phải dựa vào đức tin hay 
không có đức tin nơi Đức Phật. Không có nghĩa là người 
ấy không có sự tận tâm tôn kính đối với Đức Phật, nhưng 
người ấy không phải dựa vào đức tin để tin những việc tự 
mình có kinh nghiệm hay tự chứng nghiệm. Có thê gọi là 
người không có đức tin trong ý nghĩa ấy. 


Kế đó là chữ akatannu tiếng Pali, nghĩa là người vô ơn. 
Nó cũng có nghĩa là người biết Niết Bàn. Ân nghĩa là 
người biết Niết Bàn, là người đã đạt đến Niết Bàn. Ân 
nghĩa của người đập cửa vào nhà là người đã cắt đứt 
được vòng luân hồi. Và người phá bỏ cơ hội đến với 
mình, nghĩa là người đã phá bỏ cơ hội đi tái sanh, người 
không còn tái sanh. 


Cuối cùng là người ăn những gì mà người khác vứt đi. 

Sư làm nhẹ bớt —nghĩa thực của nó là người ăn những gì 
mà người khác ói mữa ra. Ân nghĩa là người đã ói mữa 
những dơ bân hay ô nhiễm, người đã diệt trừ ô nhiễm. 
Người như thế là người cao thượng. Nếu hiểu tiếng Pali, 
quí vị mới hiểu và thích thú nó. Cuối câu kệ này, ba mươi 
vị sư trở thành A La Hán với bốn thứ trí tụê phân tách. 


Sư muốn đưa ra vấn đề là câu trả lời của Đại Đức Xá Lợi 
Phất, “Con không dựa vào đức tin suông nơi Đức Phật.” 
Điều rất tốt nêu chúng ta có thể nói, “Tôi không dựa vào 
niềm tin, trong trường hợp nầy, hay tin vào aI cả.” ° Để có 
thể khăng định như vậy, chúng ta cần phải thực hành. 
Nếu ta thực hành và tự thấy rằng năm uân là vô thường 
vân vân...chúng ta cũng có thê nói “tôi không phải dựa 


141 


vào đức tin suông, tôi đã tự kinh nghiệm thây răng năm 
uân là vô thường, vân vân...” 


Khi hành thiền minh sát, quí vị muốn đạt đến trạng thái 
như vậy. Có nhiều vị đã đạt được trí tụê thấy tâm và thân 
rõ ràng. Thấy nhân quả của thân và tâm; thây sự sanh diệt 
của chúng. Thấy chúng là vô thường, luôn luôn bị áp chế 
bởi sanh và diệt, và không có thực chất. Thấy là không ai 
có quyền hành gì trên chúng cả. 


Giáo lý của Đức Phật được gọi là sandittika, “phải được 
thấy bởi người đó, phải được tự thấy tự chứng.” Chúng ta 
không phải nghe theo do đức tin những gì mà Đức Phật 
giảng. Chúng ta phải được thấy giáo pháp. Chúng ta phải 
CÔ găng để tự thấy răng thân và tâm là vô thường. Chúng 
ta cần phải thấy, không do đức tin, không do sự hiểu biết 
trong sách vở, không do sự hiểu biết vay mượn hay nghe 
lại của người khác. 


Đề đạt được sự hiểu biết trực tiếp giáo lý, ta phải thực 
hành. Qua sự thực hành, mới có thê nói,” Tôi không cần 
phải làm do đức tin.” Ở trung tâm nầy các thiền sư có thê 
giúp quí vị đạt đến trạng thái đó. Có thê đi dự những 
khóa tu học ở nhiều thiên đường khác, nhưng thiền 
đường nây quí vị có thê đạt được trạng thái mà có thể nói 
răng, “tôi không cần dựa vào đức tin.” Nếu nói được như 
vậy thì rất tốt. Nhưng xin đừng bị dính mắc trong việc 
quá tự hãnh diện. 


Hồm nay là ngày cuỗi cùng của khóa thiên, và đây là 
ngày mãn khóa. Sư rất mừng quí vị có thê tham dự khóa 
thiền, và Sư hy vọng quí vị đạt được một cái gì để có thê 


142 


nói ”tôi không dựa vào đức tin.” Mỗi ngày thiền sinh 
trình pháp với Sư, và phần lớn có những kinh nghiệm 
thật đáng khích lệ. Cho nên Sư rất mừng thấy quí vị gặt 
hái kết quả trong sự thực tập. 


Tuy Sư thường khuyên nên cân thận không nên mong 
cầu kết quả, nhưng bây giờ quí vị có thê nghĩ đến kết 
quả. Trong khi hành thiền, mong muốn kết quả không tốt, 
nhưng bây giờ thì có thể mong muốn kết quả. Sư hy 
vọng quí vị đạt được những giây phút an lạc và đạt được 
trí tụê thấy ngũ uân thủ hay thân tâm, và quí vị đi gần đến 
mục đích. 


Hòa Thượng Mahasi có lần nói, “Giả thử quí vị niệm một 
trăm ngàn niệm sẽ đạt chứng ngộ. Nếu niệm được một 
ngàn niệm, có nghĩa là quí vị được một ngàn lần gần đến 
sự giải thoát.” 


Sư hy vọng quí vị đi càng gần đến mục tiêu. Điều quan 
trọng là nên cô găng tiếp tục hành thiền minh sát. Sư 
cũng đã nói rất nhiều lần là sự hành thiền nầy không phải 
chỉ để thỉnh thoảng mới làm. Hành thiền phải là sự thực 
hành suốt đời, cho nên phải làm hằng ngày. Cũng như ăn 
uống mỗi ngày, và ngủ mỗi ngày, quí vị phải thực tập 
mỗi ngày. 


Có nhiều vị hỏi Sư phải thực hành thế nào khi họ về nhà 
sau khóa thiền. Sự hành thiền tích cực thực tập ở đây rất 
khó đề thực hành, nhứt là khi ở nhà phải lo cho những 
sinh hoạt hằng ngày. Sư khuyên nên giữ hai mức độ thực 
hành mỗi ngày. Một mức độ thực hành tích cực, như ngồi 
thiền ở đây. Phải ngồi thiền một giờ hay nửa giờ. 


143 


Sư muốn quí vị phải để thì giờ làm việc này. Xin đừng 
nói rằng, “Tôi bận, tôi không có thời giờ.” Nếu thật tình 
muốn thực hành, quí vị sẽ tìm thời giờ. Có thê bớt thời 
gian dùng để nói chuyện vô ích, xem truyền hình, ngủ trễ 
vân vân... Không khó đề tìm nửa giờ đồng hồ trong ngày. 
Một giờ cũng không khó. Trong thời gian đó có thể hành 
chánh niệm tích cực cũng như quí vị làm ở đây vậy trong 
khóa thiền. 


Những giờ khác có thể thực hành chánh niệm ở mức độ 
bình thường thấp hơn. Nghĩa là chánh niệm những gì 
đang làm trong khoảnh khắc hiện tại, nhưng không đi vào 
chỉ tiết của sự sinh hoạt. Thí dụ, khi lái xe, chánh niệm 
trong lái xe, không đi vào chỉ tiết như bánh xe vận 
chuyền nhìn xem phong cảnh, nhìn đồng hồ vân 

vân... Nếu chú ý vào những chỉ tiết nhỏ, có thể gây ra tai 
nạn. Nhưng có thể chánh niệm sự lái xe, chỉ lái xe mà 
thôi. Thí dụ rửa chén. Có thể chánh niệm rửa chén mà 
không đi vào chỉ tiết. Nếu quét dọn nhà cửa, chỉ chánh 
niệm về việc quét dọn mà thôi. 


Tuy đó không phải chánh niệm sâu sắc và tích cực nhưng 
nếu có thê giữ chánh niệm được như Vậy, nó có thê cho 
nhiều kết quả lợi ích trong cuộc đời nây. Có thể làm xong 
công việc tốt hơn khi chánh niệm vào những việc ẫy. 

Quí vị bớt sai sót khi làm việc. (Sư xấu hỗ đề thú tội một 
việc. Sư dạy chánh niệm, mà Sư quên mang theo vài bài 
vở, chốc nữa Sư sẽ đem sau.) 


Xin hãy ráng thực hành chánh niệm trong những sinh 
hoạt hăng ngày. Cô găng môi ngày như vậy, nó sẽ trở 


144 


thành thói quen. Khi có cơ hội dự khóa thiền như vầy hay 
nhiều ngày hơn, quí vị sẽ đi vào thiền đễ dàng. Nhiều 
thiền sinh phải mất mấy ngày ‹ đầu khóa thiền mới vào sự 
thực hành. Họ rất mệt mõi buồn ngủ, hay tâm phóng 
nhiều quá, cho nên họ phải tranh đấu với sự thực tập 
trong hai hay ba ngày đầu. Nếu khóa thiền một tuần, thì 
chỉ còn có vài ngày còn lại, nên tâm của họ ở cuối khóa. 
Nhưng nếu thực tập hằng ngày, quí vị sẽ mang theo cái 
đà đó, và khi đi dự khóa thiên tích cực quí vị đi ngay vào 
sự thực tập dễ dàng. 


Phải luôn luôn giữ chánh niệm, cả những lúc không ngồi 
thiền. Thực sự, nó rất lợi ích, có khi nó còn cứu được 
mạng sông của mình. Thí dụ trong những ngày nghỉ lễ có 
nhiều tai nạn xe cộ vả có nhiều người chết. Tại sao có 
nhiều tai nạn như vậy? Tại vì người lái xe không chánh 
niệm. Nếu họ chánh niệm, sẽ có rất ít tai nạn. Ta không 
thê kiểm soát máy móc hư, nhưng nếu các người lái xe 
chánh niệm, sẽ có ít tai nạn trên đường và sẽ có ít người 
chết. Nếu là một người lái xe có chánh niệm quí vị có thê 
giữ sanh mạng của mình và sanh mạng của người khác. 
Chánh niệm có thể cho quí vị nhiều kết quả tốt. 


Đề thực hành chánh niệm quí vị không phải tốn một xu. 
Nó là của quí vị, nó đi theo quí vị, quí vị có thê thực hành 
lúc nào cũng được và nó không tốn kém gì cả. Xin đừng 
nói rằng phải trả tiền để dự khóa thiền. Sự tốn kém nầy 
không phải trả cho sự giảng dạy, không phải cho sự thực 
tập—mà cho những phương tiện dùng ở thiền viện. Thực 
ra hành thiền không tốn kém gì cả, và đạt được nhiều kết 
quả đồi dào. 


145 


Chánh niệm phải được phối hợp vào trong sinh hoạt hằng 
ngày, và phải là lối sống của chúng ta. Đức Phật Ngài vô 
cùng trí tuê mới khám phá ra giá trị của chánh niệm. Tuy 
nó có thể là tài sản của mọi người, nó vô cùng giản dị và 
bình thường, người đời không nhận biết giá trị của nó. 
Nhưng Đức Phật đã khám phá ra tầm quan trọng của nó, 
và dạy cho chúng ta cách dùng chánh niệm để làm lợi ích 
cho ta và lợi ích cho kẻ khác. 


Chính bằng sự dùng chánh niệm mà đặc tướng của sự 
vật, sự bí mật của thân tâm có thê được khám phá ra. Qua 
chánh niệm ta vung bồi định tâm, và qua định tâm, đặc 
tánh thật của các pháp được trở nên rõ ràng. Khi việc ấy 
xảy ra, chúng ta sẽ đạt được mục đích tối hậu. Xin đừng 
bỏ nó, xin đừng máng nó lại trên cửa công thiền viện khi 
rời khóa thiền. 


Thẻ tín dụng (credit card quảng cáo trên TV) có câu “Xin 
đừng đi khỏi nhà mà không mang nó theo.” Sư muốn nói 
giống như vậy đối với chánh niệm—xin đừng đi ra khỏi 
nhà mà không mang theo chánh niệm. Luôn luôn đem 
theo chánh niệm với mình, ở mọi nơi. Nó có thể trả quí vị 
nhiều lời. Lời khuyên của Sư là đừng ngưng giữ chánh 
niệm sau khi rời khóa thiền. Hãy nên tiếp tục, hãy giữ nó 
mới mẻ và sống động, và khi cơ hội đến quí vị sẽ bắt 
được cơ hội ngay và thực tập một cách nghiêm túc. 


Giáo Pháp thực hành này do Đức Phật dạy, vô cùng lợi 
ích cho tất cả những người nào thực hành nó. Chúng ta 
vô cùng may mắn có cơ hội hiểu biết giá trị của chánh 
niệm và áp dụng nó vảo trong thực hành. Nếu Đức Phật 
không có dạy ta chánh niệm, thử hỏi a1 có khả năng dạy 


146 


chúng ta? Chúng ta không thể tìm sự thực tập chánh niệm 
trong các giáo pháp nào khác. 


Hiện nay nhờ có máy vi tính, nhiều giáo lý của các tôn 
giáo, gồm cả bộ Thánh Kinh, đã được đưa vào đĩa CD- 
ROM. Tò mò để xem coi từ ngữ chánh niệm có nằm 
trong những giáo lý trên không, Sư đi tìm trong bộ Thánh 
Kinh mà không thấy. Trong cả bộ Kinh Thánh, không có 
một trường hợp nhỏ nào có chữ chánh niệm trong đó. 
Chữ “mindful” hiện ra trong vài trang sách, nhưng 

“mindful” ở đây chỉ có nghĩa là hay biết, hiểu, hay hiểu 
biết một việc gì. Đó không phải là chánh niệm mà chúng 
ta thực hành. 


Cho nên đừng nghĩ rằng rất dễ để biết về chánh niệm hay 
để có cơ hội để thực hành. Chỉ khi nào gặp được Đức 
Phật hay khi sanh ra vào thời kỳ có giáo lý của Đức Phật, 
và chỉ khi nào có giảng sư để dạy, quí vị mới có thê học 
về chánh niệm, thực hành chánh niệm, và hưởng kết quả 
của sự thực hành. Thật là một cơ hội hiểm có đề có thể 
thực tập chánh niệm. 


Sau vải năm nữa chúng ta sẽ chết, và cũng không biết 
chúng ta sẽ tái sanh về đâu. Chúng ta có thê không có cơ 
hội để thực tập chánh niệm trong nhiều năm hay những 
kiếp tái sanh tới. Cho nên đây là thời gian đề thực tập — 
không nên bỏ qua vì nghĩ răng ta sẽ thực tập khi tái sanh 
làm trời. Đời sống này là một cơ hội rất hiếm hoi để làm 
lợi ích cho chính mình và cho những người xung quanh. 


Có người cho răng hành thiền chỉ làm lợi ích riêng cho 
mình, như vậy rât ích kỷ. Là thiên sinh, chúng ta phải 


147 


công nhận rằng chúng ta muốn cầu tiến, cải thiện trau dồi 
chính mình, nhưng làm như vậy chúng ta đồng thời cũng 
làm một việc giúp ích xã hội. Chúng ta trở thành người 
tốt, và là người tốt ta không gây trở ngại cho người khác. 
Quí vị không phạm tội hay là một gánh nặng cho xã hội 
cho chánh phủ. Không nên phí thời giờ lo nghĩ về việc có 
ích kỷ hay không khi thực tập cho riêng mình. Chỉ nên 
thực tập. 


Phải toàn thiện trước khi làm cho người khác toàn thiện. 
Phải làm bác sĩ trước khi chữa bịnh cho bịnh nhân. Đó là 
cách mà ta phải làm việc gì. Khi có cơ hội hiếm hoi đề tự 
giúp mình và giúp người, đừng nên để mất cơ hội đó. 
Đừng đề mất cơ hội bây giờ để hành thiền minh sát, 
nhưng phải giữ nó bằng cách thực tập liên tục trong suốt 
cuộc đời. 

Giờ đây Sư cầu chúc cho tất cả quí vị sớm thực hiện 
được mục đích. Cầu xin quí vị có thể đạt được mục đích 
một cách dễ dàng, và cầu xin cho quí vị được an vui hạnh 
phúc. 


›t * % % % 


148 


Ix. Chỉ dẫn hành Thiền Minh Sát 


Chọn một tư thế nào thoải mái nhứt, thường là tư thế 
ngồi tréo chân lại hay bán già. Giữ lưng thăng. Giữ thắng 
có nghĩa là không nghiêng về phía trước hay nghiêng về 
phía sau. Lưng phải được thoải mái thăng, nhưng không 
làm cho nó căng thắng hay cứng ngắc. 


Hãy thư giản và thở bình thường. Đừng có gắng kiểm 
soát hơi thở làm cho nó dài hơn, ngắn hơn hay sâu hơn. 
Hãy đề hơi thở ra vô tự nhiên. Bây giờ chú tâm vào hơi 
thở. Giữ tâm trên cửa vào của hai lỗ mũi, ghi nhận hơi 
thở vào và hơi thở ra. Khi thở ghi nhận nó từ đầu đến 
cuối, nguyên cả hơi thở. Một hơi thở kéo dài lỗi bốn hay 
năm giây. Trong khoảng bốn hay năm giây đó, cô gắng 
ghi nhận nó. 


Cân thận chú tâm thật chính xác, đề có thê n dõi hơi 
thở một cách hoàn toàn. Có thể niệm thâm “vô” khi thở 
vô. Niệm thầm giúp để tâm trên đề mục, nông hợp này 
là hơi thở. Nếu thấy sự niệm thầm trở ngại ảnh hưởng 
đến sự thực hành, thì không cần phải niệm thầm, nhưng 
chỉ cố găng chánh niệm trên đề mục. Cùng thế ấy khi thở 
ra, ghi nhận hơi thở ra nguyên cả khoảng dài của hơi thở 
từ đầu cho tới cuối. Chú tâm vào hơi thở để có thể biết 
hơi thở ra một cách hoàn toàn. Có thể niệm thầm “thở ra” 
khi thở ra. 


Cố gắng thấy bản chất tự nhiên của hơi thở hơn là kích 

thước, hình dáng của hơi thở. Hơi thở là gió. Nó có đặc 

tánh của sự co dản hay nâng đở, và có chức năng của sự 

chuyên động. Cố gắng thấy một trong những trạng thái 
149 


đó hơn là hình dáng của hơi thở. Trong lúc đầu, có khi 
tâm thấy không khí, có khi thấy hình dáng kích thước. 
Nhưng với sự thực hành khi có sự định tâm khá, kích 
thước hay hình dáng sẽ từ từ mờ dần. Chỉ còn có thực tại, 
chân lý tuyệt đối còn lại chỉ có yếu tố gió. 


Không nên đề tâm đi vào hay đi ra khỏi thân theo hơi 
thở. Tâm phải như một người gác cửa đứng ở ngay cửa 
và ghi nhận những người đi vào và đi ra. Có găng chú 
tâm vào hơi thở nhiều chừng nảo tốt chừng nấy. 


Nếu thấy khó chú tâm nơi cửa ra vào ở hai lỗ mũi, có một 
cách khác. Quí vị có thê để tâm vào bụng và chánh niệm 
vào chuyên động lên và xuống khi thở vào và thở ra. 
Trong trường hợp này giữ tâm nơi bụng, nó phòng lên 
khi thở vào, ghi nhận cử động phông từ đầu cho đến cuối. 
Chú tâm thật sát để có thê biết toàn bộ chuyên động. 
Bụng xẹp khi thở ra, ghi nhận chuyên động xẹp từ đầu 
đến cuối. 


Niệm thầm ' phông” khi bụng phông, và “xẹp” khi bụng 
xẹp. Nhưng nêu niệm thầm ảnh hưởng đến sự thực hảnh, 
thì không cân niệm thầm. Chỉ ghỉ nhận chuyển động 
phông xẹp của bụng. Nếu cảm giác căng hay ép nơi bụng 
hãy chú tâm vào đó. Nên đề ý, ghi nhận những chuyên 
động phông xẹp của bụng hơn là ghi nhận kích thước hay 
hình dáng của bụng. Quí vị chú tâm hơi thở ở mũi hay 
chú tâm vào những chuyên động phông xẹp của bụng, 
thực sự quí vị chánh niệm yếu tố gió. 


Nên thử hai cách trên và chọn theo cách nào thấy dễ hơn. 


150 


Nếu tâm có thê ở trên một đề mục, hoặc là hơi thở ở mũi 
hay sự phông xẹp ở bụng, thì rất tốt. Nhưng tâm lại có 
khuynh hướng đi lang thang đó đây thường xuyên. Cho 
nên khi đang giữ nó trên hơi thở ở mũi hay ở bụng, nên 
ghi nhận nếu nó phóng đi nơi khác. Xin đừng tự trách 
mình hay cảm thấy tội lỗi. Chỉ cần chánh niệm sự phóng 
tâm, hay niệm thầm “phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm.” 
Khi sự phóng tâm mắt, trở lại hơi thở ở mũi hay chuyển 
động của bụng. 


Sư gọi hơi thở hay chuyển động của bụng là “đề mục 
nhả” hay đề mục chánh, vì chúng ta luôn luôn trở về 
“nhà”sau khi chú tâm vào những đề mục nào nổi bật nhứt 
trong khoành khắc hiện tại. Nếu thấy gì trong khi suy 
nghĩ, ghi nhận thấy, hay niệm thầm “thấy, thấy, thấy” 
cho đến khi nó mất. Kế đó trở về đề mục chánh hay đề 
mục nhà. 


Nếu quí vị nghe gì trong khi suy nghĩ, chánh niệm cái 
nghe đó. Nếu nghe tiếng động thật, giữ tâm ở chỗ lỗ tai 
và ghi nhận nghe, hay niệm thầm “nghe, nghe, nghe,”cho 
đến khi nó mất. Kế đó trở về đề mục chánh. 


Nếu nhớ gì trong quá khứ,ghi nhận cái nhớ, và nếu nghĩ 
Øì ở tương lai, ghi nhận “suy nghĩ.” Hay nêu dự định kê 
hoạch cho tương lai, ghi nhận “dự định, dự định.” 


Khi hành thiên minh sát, nên cô gắng ở trong giây phút 
hiện tại; cố găng sông trong giây phút hiện tại, và cô 
găng chánh niệm đề mục nỗi bật nhứt trong giây phút 
hiện tại. Chú tâm ghi nhận đề mục trong giây phút hiện 
tại là quan trọng nhứt, cho nên có gắng đừng để quên sự 


ID | 


ghi nhận nó. Nhưng nếu bỏ qua hay quên ghi nhận nó, và 
sau đó nhớ là quên ghi nhận, chánh niệm sự quên ghi 
nhận. Niệm là “bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua,” hay “quên, 
quên, quên,” trước khi trở về đề mục chánh. 


Nếu phỏng đoán việc gì, ghi nhận “phỏng đoán.” Nếu 
phân tách, ghi nhận “phân tách.” Nếu phán đoán, ghi 
nhận “phán đoán.” Khi hành thiền minh sát, chỉ chú tâm 
đơn thuần vào đề mục ø# nó là, không thêm vào gì của 
mình cả. Nó phải là sự chú tâm đơn thuần hay chánh 
niệm đề mục, một sự hay biết đơn giản nhưng rất tích 
Cực. 


Làm bắt cứ việc gì, nên làm với chánh niệm, và bất cứ 
trạng thái tâm nào phát sanh, chánh niệm ngay trạng thái 
tâm đó. Nếu có tâm dính mắc tham lam hay tham ái, 
chánh niệm chúng. Không nên cảm thấy tội lỗi chỉ chánh 
niệm nó hay niệm thầm “dính mắc, dính mắc, dính mắc,” 
hay “tham, tham” hay “ham muốn, ham muốn.” Khi 
chúng mắt, trở lại đề mục chánh. 


Nếu buôn giận, hay sân hận điều gì, ghi nhận sự buồn 
giận hay sân hận, hay niệm thầm “buồn, buồn,” hay 

“giận, giận.” Hay có thể lấy cái giận làm đề mục của sự 
ghi nhận. Trường hợp nây, chú tâm trên tâm sở giận. 
Chánh niệm cái giận hay niệm thầm “giận, giận, giận.” 
Khi nó mắt, trở lại đề mục chánh. 


Nêu chán nãn vì không thê chú tâm, lây sự chán nản nây 


làm đê mục của chánh niệm. Ghi nhận nó hay niệm thâm 
“nản, nản, nản,” khi nó mật trở lại đê mục chánh. 


152 


Bất cứ làm việc gì dù nhỏ nhặt, làm chúng với chánh 
niệm. Thí dụ như, cân nuốt nước miếng, trước hết phải 
ghi nhận tác ý muốn nuốt, hay niệm thầm “muốn, muốn, 
muốn.” Khi gom nước miêng trong miệng, ghi nhận sư 
gom. Khi nuốt nước miếng xuống, ghi nhận nuốt xuống, 
kế đó trở lại đề mục chánh. 


Nếu muốn cử động, trước nhứt phải ghi nhận tác ý muốn 
cử động và làm cử động nhè nhẹ, từ từ, và với chánh 
niệm. Nếu cảm thấy ngứa ở chỗ nảo trong cơ thể, chú 
tâm vào chỗ ngứa và ghi nhận nó, hay niệm thầm “ngứa, 
ngứa, ngứa” cho đến khi nó mất. Khi nó mất trở lại đề 
mục chánh. 


Nếu nó không mắt nhưng trở nên mạnh hơn, nên kiên 
nhẫn Với nó và niệm thầm nó, nếu có thể càng lâu càng 
tốt. Nhưng nếu không thể chịu đựng được nữa, và cân 
phải gãi, trước nhứt phải niệm tác ý muốn gãi. Kế đó cử 
động cánh tay chậm chậm, và với chánh niệm ghi 
nhận”dãn tay, dãn tay.” Khi tay chạm vào chỗ ngứa, 
chánh niệm vào cảm giác đụng. Khi đem tay về chỗ cũ, 
chánh niệm sự co tay. Khi tay chạm vào tay kia, lồng hai 
tay chéo, hay đầu gôi ghi nhận sự đụng, và trở lại đề mục 
chánh. 


Nếu đau nhức trong cơ thê, cũng hành thiền giống như 
vậy. Chú tâm vào nó, chánh niệm nó hay niệm thâm 
“đau, đau, đau.” Khi nó mắt, trở lại đề mục chánh. Nếu 
nó không mắt, nhưng trở nên mạnh hơn, nên kham nhân 
VỚI nÓ, CÔ gắng ở với nó, và niệm thầm càng lâu càng tỐt. 
Nhưng nếu không thê chịu đựng nồi, có thê thay đổi tư 
thê. 


153 


Trước khi thay đôi tư thế, chánh niệm tác ý thay đôi, hay 
niệm thầm “muốn, muốn.” Kế đó thay đôi chậm chậm 
với chánh niệm. Thí dụ nếu muốn duỗi tay, trước hết phải 
chánh niệm tác ý muốn duỗi. Kế đó duỗi tay chậm chậm 
với chánh niệm, hay niệm thầm “duỗi, duõi, duỗi.” Sau 
khi làm xong sự thay đổi, trở lại với đề mục chánh. Có 
khi cơ thể bị căng thắng, tê cứng, nóng hay lạnh. Khi có 
một trong những cảm giác trên, hành thiền cũng giống 
như vậy——chú tâm vào nó và ghi nhận, hay niệm thầm 
nó. 


Đừng đồng hóa cảm giác với chính mình. Xem nó là cảm 
thọ riêng biệt, cũng như khán giả đang xem sự việc xảy 
ra từ đàng xa—quí vị biết những gì xảy ra, nhưng không 
can thiệp vào nó. Nếu có cảm thọ vui, chánh niệm chúng. 
Mặc dù cảm thọ như thế nào, vui hay không vui, nếu nó 
nổi bật hãy chánh niệm nó. 


Tóm lại, ghi nhận đề mục đã chọn là đề mục chánh—hơi 
thở hay chuyển động của bụng. Có gắng ở với nó càng 
lâu chừng nào hay chừng nấy. Nhưng cũng phải niệm sự 
suy nghĩ, xúc động, cảm giác nơi cơ thẻ, tiếng động khi 
chúng trở nên nỗi bật trong giây phút hiện tại. Nên để 
chánh niệm thật chính xác đi cùng lúc với đề mục quán 
niệm. 


Nhiều lúc tâm sẽ phóng đi nơi khác khi đang ghi nhận 
hơi thở “vào-ra, vào-ra.”Trong tâm thiền sinh có thê nói 
“vào” khi hơi thở ra, và “ra” khi thở vào. Cho nên cô 
gắng niệm cho đươc chính xác. Phải nói “vào” chỉ khi 


154 


nào nó vào, và “ra” khi nó ra. Nên chú tâm thật chặt chẽ 
và không đê tâm phóng đi. 


Trong một lúc chỉ chú tâm vào một đề mục mà thôi. 

Tâm không thê chú ý hai hay nhiều đề mục cùng một lúc. 
Nếu chú ý vào nhiều hơn là một đề mục cùng một lúc, 
tâm sẽ trở nên chao động và không thể định. Cho nên chỉ 
lây đề mục nào nỗi bật nhứt chánh niệm vào nó, và đề nó 
đi. Nếu không thể quyết định đề mục nào nỗi bật nhứt, cứ 
chọn một, chánh niệm vào nó và đề nó đi. 


Điều quan trọng của việc hành thiền là phải chánh niệm 
vào đề mục phát sanh trong giây phút hiện tại. Đề mục 
nây có thể là đề mục chánh hay những đề mục khác. Khi 
chánh niệm đề mục trong giây phút hiện tại, quí vị đang 
hành thiền đúng. 


Có gắng chánh niệm trên những đề mục khác cũng như 
chánh niệm trên đề mục chánh. Đề mục có thể khác nhau 
ở mỗi thời gian khác nhau, nhưng luôn luôn phải có 
chánh niệm. 


Đừng nên mong cầu vào điều gì. Sự mong cầu rất tốt khi 
chúng thúc đây muốn thực tập, nhưng khi bắt đầu thực 
tập chúng sẽ trở nên những chướng ngại cho sự định tâm 
và thiền tập. 


Mong, cầu là một hình thức nhẹ của tham lam, là một loại 
tâm bắt thiện. Cho nên đừng mong cầu kết quả, đừng 
mong cầu đạt chứng ngộ, không nên mong câu được định 
tâm. Cứ để mặc nó một bên và chánh niệm đề mục trong 
hiện tại. Nhưng mong cầu có thể sanh khởi dù quí vị 


155 


không muốn. Nếu chúng phát sanh, không nên khó chịu 
với chúng, không nên chống cự lại chúng: cứ quan sát 
chúng, ghi nhận chúng hay niệm thầm chúng và để chúng 
tự động đi. 


Sẽ có rất nhiều sự phân tâm trong khi hành thiền, hãy 
xem chúng là bạn, chứ không phải kẻ thù hay người trộm 
vô nhà. Tuy chúng không được đón chào, không nên khó 
chịu với chúng. Chỉ chấp nhận chúng, chánh niệm chúng, 
và đề chúng tự động đi. Không nên để tâm thắc mắc hay 
lo lắng hay lo âu vê sự đạt được kết quả hay không được 
định tâm. Cứ để tâm tự do không lo lăng hay lo âu, chỉ 
quan sát hay chánh niệm đề mục hiện tại. Phải thư giản 
cả thân và tâm. 


Khi ngôi thiền, có thể nhắm mắt hay mở mắt. Nếu nhằm 
mắt có thê tránh bị phân tâm, thì nên nhắm mắt. Nhưng 
nếu nhắm mắt làm cho bị phân tâm, nên mở hí hí và nhìn 
xuống sản nhà cở chừng hơn một hay hai tắc tây trước 
mặt. Phần đông chúng ta nhắm mắt, vì như thê tránh 
được sự phân tâm. 


Trong việc hành thiền minh sát, không có luật lệ chặt chẽ 
nào về tư thế của hai tay. Quí vị muốn để hai tay như thế 
nào tùy ý. Có thể đề hai tay trên lòng hai chân tréo, trên 
đầu gối hay nơi nào tùy thích. Quan trọng nhứt trong việc 
hành thiền là sự chánh niệm đề mục trong hiện tại. Nếu 
chánh niệm đề mục trong giây phút hiện tại, quí vị đã làm 
việc đúng. 


Trong một khóa thiên như thê nây, phải giữ chánh niệm 
luôn luôn. Bât cứ việc gì làm, nên làm với chánh niệm. 


156 


Nhưng không thê ngôi suốt cả ngày VÌ CƠ thể cần có sự 
vận động. Trở ngại nầy được giải quyết bằng sự đi thiền 
hành. 


Đề thực tập thiền hành, quí vị phải đôi từ thế ngôi sang 
thế đi. Trước khi đứng dậy khỏi chỗ ngôi ghi nhận tác ý 
muốn đứng hay niệm thầm “muốn, muốn, muốn.” Kế đó 
đứng dậy từ từ, giữ tâm trên toàn cơ thể, chú tâm vào 
động tác đứng lên. Khi đứng dậy, chánh niệm vào tư thế 
đứng, và đi kinh hành. 


Đề thực tập thiền hành, chọn một con đường và đi qua đi 
lại trên con đường đó. Khi bước đi, trước hết dở chân, 
đưa tới và đặt xuống. Kế đó cử động đưa thân nhích qua 
một bên để chuyền sức nặng. Khi đi thiền hành, cố gắng 
chánh niệm những động tác đó. Tâm phải giữ trên các cử 
động của chân. 


Giữ tâm nơi chân. Khi dở chân lên, ghi nhận dở chân. 
Khi đưa tới ghi nhận đưa tới và khi đặt chân xuống ghi 
nhận đặt chân xuống. Chú tâm chặt chẽ vào đề mục, biết 
rõ ràng những động tác nây. Sau khi đặt chân xuống, 
nghiêng mình nhẹ khi chuyền sức nặng. Khi thay đổi tư 
thế, chánh niệm sự đổi giữ tâm vào toàn cơ thể. Kế đó 
bước kế tiếp, chánh niệm “dở, đưa tới, đặt xuống, 
chuyền.” 


Đi cho tới khi đến cuối của đường kinh hành. Ngưng lại 
nơi đó, ghi nhận sự ngừng. Khi có tác ý muốn XOAY, ghi 
nhận tác ý hay niệm thầm “muốn, muốn, muốn.” Ta, 
nhè nhẹ, với chánh niêm hay niệm thầm “ xoay, Xoay.” 


157 


Khi thiền hành, giữ mắt hơi mở và nhìn xuống đường đi 
khoảng hơn ba hay bốn tắc tây trước mặt. Không nên 
nhìn hay ngăm cảnh xung quanh. nhưng nếu tình cờ nhìn 
lên, ghi nhận sự nhìn hay thấy. Không nên nhắm mắt có 
thê vấp té. Giữ mắt hơi mở một chút và nhìn xuống, chú 
tâm vào những động tác khi bước những bước đi. 


Nếu là thiền sinh mới và chưa kinh nghiệm trong việc 
thiền hành, có thể bắt đầu ghi nhận chỉ bước đi. Trong 
trường hợp này, có thê đi hơi nhanh một chút và niệm 
thầm “bước, bước, bước.” Khi trở nên thoải mái với sự 
ghi nhận bước chân, sẽ thấy rằng mỗi bước là một sự tập 
hợp của những động tác nhỏ, một trong những động tác 
đó là sự dở chân. 


Mỗi khi chân dở lên, ghi nhận sự dở lên hay niệm thầm 
“đở, đở, dở.” Khi cảm thấy thoải mái, có thể ghi nhận 
động tác khác như đưa chân tới: “dở, đưa tới ,dở, đưa 
tới,” vân vân... Và khi thoải mái với sự ghi nhận hai động 
tác trên, kế đó thêm một động tác khác--đặt chân xuống: 
“dở, đưa tới, đạp, dở, đưa tới đạp,dở, đưa tới, đạp” vân 
vân...Gắn chặt tâm vào những động tác này. Như thế có 
thê hội nhập vảo sự thực hành từng ít một. 


Nếu chú tâm cần thận vào những động tác này, sẽ thấy 
mình tự động đi chậm lại nhưng không nên tự thúc đây 
mình đi chậm lại. Chỉ nên chú tâm ghi nhận vào những 
động tác thì sự đi chậm lại tự động xảy ra. Kế đó, nếu cân 
thận ghi nhận, sẽ để ý thấy nhiều thứ nhiều hơn là Sư tóm 
luợt trong bài hướng dẫn này. 


158 


Dù ngồi thiền hay đi thiền, chỉ quan sát, và không đặt ra 
việc gì cả. Nếu chỉ chánh niệm trên đề mục trong hiện 
tại, không có tưởng tượng. Không nên tìm đề mục và 
không tưởng tượng chúng. Quan sát hay chánh niệm đề 
mục trong hiện tại. Chú tâm vào cái gì ở hiện tại. 


Thiền hành phải được thực hành ngay khi đi vào thiền 
đường hay khi đi ra khỏi thiền đường. Phải chú tâm ghi 
nhận những sinh hoạt liên quan như mở và đóng cửa, hay 
CỞI giây hay mang giầy. Những sinh hoạt nầy phải làm 
với chánh niệm. 


Luôn luôn phải giữ chánh niệm, phải giữ chánh niệm khi 
ăn uống. Có thể bị mắt chánh niệm trong khi ăn, nên phải 
cần thận ghi nhận những cử động nhỏ trong đó. Có nhiều 
động tác bao gôm trong đó hơn là chỉ có một động tác ăn 
thức ăn với muông. Có sự nhìn thức ăn, lây chén dỉa, 
muỗng, nỉa, lấy thức ăn để vào dỉa, đặt thức ăn vào 
muỗng, đem thức ăn lên miệng, mở miệng, thức ăn đụng 
vào miệng, đưa thức ăn vào miệng: nhai thức ăn, nuốt 
thức ăn, và kinh nghiệm vị thức ăn. 


Tóm lại khi ăn có nhiều sinh hoạt gồm trong đó. Hãy 
kiên nhẫn. Lúc đầu sẽ thấy thiếu chánh niệm rất nhiều 
thứ, nhưng đừng cảm thấy tội lỗi. Cố gắng chánh niệm 
từng sinh hoạt nhỏ nhặt, và với sự thực tập, sẽ có thể 
chánh niệm càng nhiều hơn nửa. Mục đích ăn với chánh 
niệm là để giữ chánh niệm tròn đầy và để tránh sự phân 
tâm bởi những đối tượng khác. 


Cũng vậy khi uông, uông với chánh niệm. Nêu phải rửa 
chén, rửa chén với chánh niệm. Theo Hòa Thượng 


159 


Mahasi,”chỉ thời gian mà thiền sinh nghỉ (không hành 
thiền) là thời gian mà thiền sinh ngủ.” Trong những giờ 
phút thức phải hành thiền. Chánh niệm của sự hành thiền 
không có nghĩa chỉ khi nào ở trong thiền đường. 


Bất cứ ở nơi nào trong khóa thiền, phải hành chánh niệm. 
Sinh hoạt ở phòng vệ sinh phải làm trong chánh niệm. 

Đi ngủ với chánh niệm, và thức giấc với chánh niệm. Và 
thực hành bắt đầu với giây phút vừa thức giấc buổi sáng. 


Khi đi ngủ, đi ngủ với chánh niệm hay niệm. thầm những 
sinh hoạt liên hệ như nghiêng thấp xuống, nằm xuông, 
cảm giác những bộ phận cơ thê đụng giường, đặt đầu 
xuống gối, và đấp mèn. Khi làm những động tác đó với 
chánh niệm và sau cùng nằm vô giường, bắt đầu lại với 
việc quan sát hơi thở ra vào, hay phông xẹp ở bụng. Cứ 
để giấc ngủ đến trong khi chánh niệm. 


Đừng lo rằng không thể ngủ được nếu niệm thầm trong 
khi đi ngủ. Khi mệt và cơ thể cần phải ngủ, thì quí vị 
ngủ. Nhưng vào giấc ngủ với chánh niệm. Sáng hôm sau 
khi thức dậy, cô gắng chánh niệm ngay khi thức giắc, 
chánh niệm đứng lên khỏi gìường, đi phòng vệ sinh vân 
vần... 


Trong khóa thiền, luôn luôn giữ chánh niệm, và chánh 
niệm sẽ đạt được đà tiễn bộ. Quí vị phát triển chánh niệm 
như thế đề đạt đến sự định tâm, khi có được sự định tâm, 
sẽ thấy sự vật một cách rõ ràng hơn. Ta sẽ thấy đặc tánh 
Của sự vật, và thấy chúng sanh và diệt. Thề nên luôn luôn 
phải có chánh niệm. 


160 


Đề tránh sự thất niệm, đừng làm gì có thể làm phân tâm 
hay làm phiền mình hay những người thiền sinh khác. 
Nói chuyện là một sự phân tâm, nên cô gắng giữ “yên 
lặng cao quí,” không nói chuyện chỉ trừ khi nào vô cùng 
cần thiết. Ngoài ra, nên giữ yên lặng. Giữ yên lặng cho 
mình cũng như đề cho những thiền sinh khác. Nếu thực 
hành như thế nầy, chánh niệm đề mục trong hiện tại, và 
chú tâm những gì phát sanh nơi tâm, sự định tâm sẽ trở 
nên mạnh. Và theo thời gian quí vị sẽ có thê quán chiếu 
thâm sâu vào đặc tánh của các pháp. 


›t * *%* % % 


161 


Hồi Hướng Phước Báu 


Nguyện đem công đức nầy 
Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sanh 

Đều trọn thành Phật đạo. 


Nguyện cầu phần công đức dịch và ấn tống kinh này đến 
cha mẹ Ông bà Đàng-văn- Ngộ, và anh là Đàng -Thiện- 
Nguơn đã quá vãng, được siêu sanh nơi nhàn cảnh. Thân 
bằng quyến thuộc còn tại tiền được an vui, hạnh phúc. 


Nguyện cầu phần công đức dịch và ấn tống kinh này đến 
chông Kenncth, hai con Vincent và lan Truitner được an 
vui và hạnh phúc. 


Nguyện cầu phân công đức dịch và ấn tống kinh này đến 


tất cả các bạn đạo chùa Phật Ấn, Minnesota được an vui 
và hạnh phúc. 


162 


Địa chỉ liên lạc để thỉnh sách 


Thích Ca Thiên Viện 
15950 Winters Lane 
Riverside, CA 92504 
951-780-5249 


Kỳ Viên Tự 

1400 Madison Street NW 
Washington CD 20011 
202-882-6054 


Nita Truitner 

150 S. San Fernando Blvd, suite #206 
Burbank, CA. 91502 

818-843-3474 

651-470-2439 


163 


